Sự lợi hại của tiếng Anh 


Cô vấn Mỹ George Melvin đập bàn nói: "Tao tiếc rằng mày chỉ có cấp bậc thượng 
sĩ, chứ mày mà là sĩ quan thì tao đã đê nghị với Trân Trung Dung cho mày làm 
Trưởng phòng quân huấn ngay!". 


Chuyện ông Ẩn bắt đầu làm tình báo như thế nào chúng tôi đã từng đề cập. Từ nhân viên 
của Hãng xăng Caltex, chuyển sang làm việc cho Hải quan Pháp ở Cảng Sài Gòn, ông đã 
"chép được hầu hết các tài liệu về chuyên chở tiếp tế, vũ khí trang bị của quân đội Pháp gửi 
về trên" và học được nhiều kinh nghiệm bước đầu của công tác tình báo. Khi cuộc kháng 
chiến chống Pháp sắp kết thúc, ông được chỉ thị "chuyển vào mục tiêu mới, nhưng không bỏ 
mục tiêu cũ". Mục tiêu nhắm tới là quân sự. Bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt 
động của ông là thời điểm "chuyển giao" giữa Pháp và Mỹ ở Việt Nam. Trước khi ký Hiệp 
định Genève, cấp trên của ông - ông Phạm Ngọc Thạch chỉ dặn: "Cố gắng không để bị bắt 
lính, nếu bị bắt lính thì ít nhất phải làm đến chức tiểu đoàn trưởng". 

Ông Ẩn có người anh họ là đại úy Phạm Xuân Giai, lúc đó là Trưởng phòng 5 Bộ Tổng 
tham mưu "quân đội quốc gia Việt Nam" (do Pháp dựng lên). Đại úy Giai là người quen thân 
với tướng Nguyễn Văn Hình, Tổng tham mưu trưởng và thiếu tá Trần Đình Lan, Trưởng 
phòng 6 (phản gián), nên đây là cơ hội thuận lợi. ông nhờ đại úy Giai và được ông Giai xin 
vào làm việc tại Phòng 5. Trước khi vào làm việc ở đây, ông đã chọn được một người "bạn 
tốt", là ông Tư An, thay thế ông tại Hải quan, ông Tư An đã cung cấp đầy đủ tin tức như ông 
Ẩn đã làm, cho đến khi Hiệp định Genève được ký kết. 

Phòng 5 của Bộ Tổng tham mưu là phòng phụ trách huấn luyện và chiến tranh tâm lý, 
nên còn gọi là Phòng quân huấn. Tháng 4.1954, ông Ẩn được tướng Hình ký quyết định vào 
làm việc tại phòng này với quân hàm thượng sĩ đồng hóa. ông được bố trí làm bí thư cho 
ông Giai thay cho người bí thư cũ. 

Khi người Mỹ bắt đầu can thiệp để hỗ trợ cho quân Pháp, họ thâm nhập vào quốc phòng 
và tất nhiên là thâm nhập vào Bộ Tổng tham mưu. Hầu hết các sĩ quan của Bộ Tổng tham 


mưu đều biết tiếng Pháp, ít người biết tiếng Anh, trừ đại úy Giai có thời gian đi tu nghiệp tại 
Mỹ (học chiến tranh tâm lý tại trường Ford Bragg, Caliíornia). Bởi vậy, khi còn làm Tổng 
tham mưu trưởng, tướng Hình giao cho ông Giai trực tiếp liên lạc làm việc với đại tá Mỹ 
Edvvard Lansdale, một nhân vật khét tiếng từng đóng vai trò chính trong việc dựng lên và 
củng cố chính quyền Ngô Đình Diệm, ông Ẩn là người thạo tiếng Anh nên được đại úy Giai 
giao nhiệm vụ giao dịch với các sĩ quan cấp dưới của Lansdale như đại úy Rufus Philips, đại 
úy Roderick, đại úy Sharp... Ban đầu Phạm Xuân Ẩn chưa tạo được quan hệ với Lansdale, 
nhưng đã làm quen với nhiều sĩ quan Mỹ và biết làm theo cách của Mỹ. 

Sau Hiệp định Genève, Pháp và Mỹ thỏa thuận trao lại "quyền tự trị hoàn toàn" cho 
"quân đội quốc gia" vào tháng 5.1955 để Mỹ huấn luyện và xây dựng lại theo phương 
hướng của Mỹ. Phái bộ huấn luyện quân sự hỗn hợp Pháp-Mỹ (TRIM) lập ra trước đây được 
chuyển thành Phái bộ huấn luyện tác chiến lục quân (CATO) và nằm trong MAGG (Phái bộ 
cố vấn và viện trợ quân sự). Tháng 10.1955, Mỹ đề ra cho Ngô Đình Diệm cải tổ quân đội, 
tập hợp các tiểu đoàn bộ binh và khinh quân để lập ra 6 sư đoàn khinh quân và bắt đầu 
huấn luyện theo chương trình của Mỹ tại trường Võ bị Thủ Đức. Phạm Xuân Ẩn trở thành 
một hạ sĩ quan duy nhất đi với các sĩ quan "quân đội quốc gia" đến trường Võ bị Thủ Đức 
làm phiên dịch cho cố vấn Mỹ. Và từ một thông dịch viên, nhưng do "biết cách làm việc với 
Mỹ", ông được giao làm nhiệm vụ của sĩ quan liên lạc giữa Phòng 5 với CATO, thay cho viên 
sĩ quan liên lạc cũ không được người Mỹ chấp nhận, vì anh ta "quá nặng ảnh hưởng của 
Pháp". 

Tuy cấp bậc thấp, nhưng làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc với CATO, lại thông minh, nhạy 
bén, nên ông Ẩn được thảo luận với các sĩ quan Mỹ về mọi chương trình, kế hoạch huấn 
luyện, tuyển chọn người đi học ở Mỹ hoặc các nước khác. Thời điểm này, CATO đưa ra kế 
hoạch huấn luyện biệt kích để đưa ra phá hoại miền Bắc. Tất nhiên ông chép ngay kế hoạch 
này để báo về cấp trên. 

Vấn đề rắc rối xảy ra là các sĩ quan ở Phòng quân huấn hầu hết do Pháp đào tạo và làm 
việc theo kiểu Pháp. Họ chưa chấp nhận kế hoạch này cũng như chưa chấp nhận kiểu huấn 
luyện của Mỹ. Trong tình thế đó, Phạm Xuân Ẩn tự xác định mình là người "đứng giữa", vừa 
phải làm hài lòng Phòng quân huấn, vừa phải làm hài lòng các sĩ quan Mỹ, dứt khoát không 
thể để phía nào chê trách. Nếu làm mất lòng một trong hai bên, ông sẽ bị loại ngay. 



Trưởng nhóm cố vấn Mỹ, trung tá George Melvin hỏi ông: "Anh thấy kế hoạch này thế 
nào?". Phạm Xuân Ẩn trả lời: "Kế hoạch hay lắm, rất mới mẻ. Nhưng tôi sợ các sĩ quan ở Bộ 
Tổng tham mưu khó chấp nhận, vì họ cho rằng đã đình chiến rồi mà còn thả biệt kích ra 
miền Bắc thì khác gì làm chuyện không đâu". Melvin đập bàn nói: "Tao tiếc rằng mày chỉ có 
cấp bậc thượng sĩ, chứ mày mà là sĩ quan thì tao đã đề nghị với Trần Trung Dung (Tổng 
trưởng quốc phòng) cho mày làm Trưởng phòng quân huấn ngay!", ông Ẩn nói: "Chết chết, 
đừng nói thế. Nói thế nhỡ cấp trên tôi nghe được tưởng tôi muốn làm to, chắc tôi bị đày ra 
Bến Hải mất. Để tôi cố thuyết phục coi". Melvin vui vẻ: "Anh mà làm được, tôi sẽ chiêu đãi 
anh". 

Ông Ẩn xin gặp trực tiếp Trần Văn Đôn, lúc này là Tổng tham mưu trưởng, ông nói với 
tướng Đôn: "Thưa thiếu tướng, kế hoạch huấn luyện biệt kích Phòng quân huấn bác bỏ, 
nhưng tôi thấy làm như thế không những mất mặt cho George Melvin mà mất mặt luôn cả 
tướng VVilliams nữa. Thiếu tướng nên cho phép chấp thuận kế hoạch trên nguyên tắc để giữ 
thể diện cho họ, sau đó mình sẽ có cách hoãn không thi hành thì có sao đâu. Đến lúc đó thì 
họ đã đổi người khác rồi". Trần Văn Đôn thấy có lý, liền tán thành và ra lệnh cho Phòng 
quân huấn chấp thuận (đúng như ông Ẩn nói, kế hoạch này được trì hoãn kéo dài cho tới 
năm 1960 mới bắt đầu tổ chức triển khai ở Dục Mỹ). 

Phạm Xuân Ẩn gọi điện cho Melvin: "Trung tá chuẩn bị tiền chúng mình đi ăn đi". Melvin 
biết đã thành công. Thay vì dẫn ra tiệm ăn, ông ta mời Phạm Xuân Ẩn về nhà. Một bữa tiệc 
long trọng diễn ra để đón tiếp Phạm Xuân Ẩn, có Lansdale, Philips, tướng VVilliams, đại tá 
Phi Luật Tân Benson... cùng dự. Mối thân tình và sự tin cậy của một nhân vật đầy thế lực là 
Lansdale dành cho Phạm Xuân Ẩn bắt đầu từ đó... 



Phạm Xuân Ẩn đạp xích lô chở tiến sĩHildreth ở California (Ảnh do gia đình cung 




cấp) 


Thân với Lansdale được lợi gì? 

"Tốt lắm, anh muốn sang Mỹ học vê quân sự hay vê dân sự đêu được cả. Tôi hoàn 
toàn ủng hộ", Lansdale nói với Phạm Xuân Ẩn. 

Tướng tình báo Mỹ Edvvard Geary Lansdale (1908-1987) là chuyên gia lật đổ và chống 
nổi dậy "thượng thặng" của CIA. Từng là chuyên viên quảng cáo thương mại trước khi vào 
quân đội phục vụ trong cơ quan tình báo oss của Mỹ, chuyên về chiến tranh tâm lý từ chiến 
tranh thế giới lần thứ hai, sau đó từng đến Philippines tổ chức đánh bại phong trào du kích 
và "dựng lên" Tổng thống Ramon Magsaysay, Lansdale được Stanley Karnovv mô tả (trong 
sách Vietnam, a history ) là người "sử dụng đòn chiến tranh tâm lý tương tự như những 
mánh lới quảng cáo". Cựu Giám đốc CIA Colby ca ngợi Lansdale là "một trong những nhà 
tình báo lớn nhất trong lịch sử", "là chất liệu của những huyền thoại". Có lẽ vì vậy mà sau 
này Lansdale trở thành nguyên mẫu của các nhân vật: Alden Pyle trong cuốn sách nổi tiếng 
The Quiet American (Người Mỹ trầm lặng ) của Graham Greene, đại tá Edwin Hillendale 
trong cuốn The Ugly American (Người Mỹ xấu xí) của VVillam Lederer và Eugene Burdick... 

Lansdale bí ẩn đến mức cả Ngoại trưởng Mỹ Dean Rusk (thời Kenedy) chỉ biết bộ mặt 
thật khi đích thân Tổng thống Kenedy giao cho Landsdale thực hiện kế hoạch Mongoose, 
một kế hoạch ám sát Fidel Castro vào năm 1961. Và mãi cho đến năm 1971 công chúng mới 
biết hành tung của ông ta khi tài liệu mật Lầu năm góc về chiến tranh Việt Nam bị đưa lên 
báo chí. 

Lansdale được coi là "kiến trúc sư" của chế độ Ngô Đình Diệm. Đến Việt Nam lần đầu 
tiên vào năm 1953 trong phái đoàn của tướng 0'Daniel, và vào khoảng giữa năm 1954, 
Lansdale được Giám đốc CIA Allen Dulles chính thức cử đến Việt Nam để làm "như đã làm ở 
Philippines". Nói một cách tóm tắt, nhiệm vụ của Lansdale là tổ chức đánh phá, làm suy yếu 
miền Bắc và thiết lập, tăng sức mạnh cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Lansdale đã tiếp xúc 
với Ngô Đình Diệm từ trước và chỉ 3 tuần sau khi đến Sài Gòn, Ngô Đình Diệm (lúc này là 
Thủ tướng) mời ông ta vào ở hẳn với mình, tất nhiên Lansdale từ chối vì bất tiện. Lansdale 


đến Việt Nam với tư cách là tùy viên Không quân trong Phái bộ viện trợ và cố vấn quân sự 
(MAAG), nhưng CIA lập ra một cơ quan tình báo hỗn hợp mang tên Saigon Military Misson 
(SMM) do Lansdale phụ trách, về danh nghĩa, tất cả các chuyên viên quân sự Mỹ đều thuộc 
MAAG, nhưng SMM chỉ nhận nhiệm vụ và báo cáo trực tiếp với giám đốc CIA tại Mỹ. Cả Chỉ 
huy trưởng MAAG lẫn Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn đều không biết và không có quyền chỉ đạo các 
hoạt động của SMM, dưới quyền họ có một nhóm CIA khác. 

Các quyết sách của chính quyền Mỹ đối với chính quyền Sài Gòn lúc này chủ yếu xuất 
phát từ những nhận định và kiến nghị của Lansdale. Lansdale đã giúp Ngô Đình Diệm tạo 
dựng và củng cố thế đứng, là cố vấn cho chính Ngô Đình Diệm, ông ta "bóp chết" cuộc nổi 
loạn của tướng Nguyễn Văn Hình, dẹp tan quân đội của các giáo phái bằng cách vừa chi tiền 
mua chuộc vừa tổ chức tấn công. 

Lansdale là kẻ chủ mưu chính trong cuộc di cư ồ ạt của gần một triệu người từ Bắc vào 
Nam sau Hiệp định Genève. "Cộng đòng Công giáo tháo chạy, đi đâu là các linh mục. Sô' khác 
là những người thuộc các phe phái chống đối Việt Minh. Mỹ và Pháp cung cấp tàu và máy bay 
cho họ. Những người di cư từ miền Bắc vào sẽ là những cử tri chống cộng quyết liệt của Diệm 
tại miền Nam, do đó cuộc di cư có ý nghĩa rất quan trọng về chính trị (đối với Diệm). Lansdale 
đã cổ vũ, động viên tinh thăn những người Công giáo bằng cách cho lan truyền những khâu 
hiệu như "Đức Mẹ Maria đang đi về phía Nam". Nhưng còn có tác động khác của ông ta nữa, 
như sau này Lansdale giải thích với tôi: Người ta không bao giờ nhổ rễ rồi trồng lại chỉ vì 
những khẩu hiệu. Họ thực sự sợ những gì có thể xảy ra với họ. Cảm xúc ấy một khi đủ mạnh 
có thể vượt qua những sợi dây liên kết với quê hương, tổ quốc và cả mồ mả ông cha. Vì vậy 
họ chủ động. Chúng tôi chủ yếu hỗ trự việc di chuyển" (Stanley Karnovv, sách đã dẫn). 



Tướng tình báo Mỹ Edvvard Geary 


Lansdale 



Lansdale là người như thế đó. Cho nên trở thành thân thiết với Lansdale có ý nghĩa quan 
trọng như thế nào trong bước ngoặt hoạt động tình báo của Phạm Xuân Ẩn. 

Lúc này cấp trên xét thấy, ở vị trí sĩ quan liên lạc, tuy Phạm Xuân Ẩn cung cấp được các tin 
tức về cải tổ quân đội và kế hoạch huấn luyện quân sự, việc này phục vụ "có chừng mức 
nhất định" cho cấp trên, nhưng về chiến lược thì cần phải đi sâu hơn mới đạt yêu cầu. ông 
Mười Hương, Cục phó Cục Tình báo chiến lược được cử vào Nam năm 1952 và ở lại miền 
Nam sau Hiệp định Genève, lúc này là người phụ trách Phạm Xuân Ẩn. ông Mười Hương 
phân tích tình hình, phổ biến chủ trương và quyết định cho Phạm Xuân Ẩn bỏ vị trí cũ để 
chuẩn bị cho chiến lược lâu dài. Quan hệ rất tốt giữa Phạm Xuân Ẩn với người Mỹ lúc này 
đúng là thời cơ cần tận dụng: tìm cách sang Mỹ học. 

Ông đến gặp Lansdale, đề đạt nguyện vọng muốn được sang Mỹ học tập. sẵn lòng quý 
mến chàng trai đầy ấn tượng này, Lansdale vui vẻ nói: "Tốt lắm, anh muốn sang Mỹ học về 
quân sự hay về dân sự đều được cả. Tôi hoàn toàn ủng hộ". Lansdale liền giới thiệu Phạm 
Xuân Ẩn với tiến sĩ Elon E.Hildreth, Trưởng phòng giáo dục Cơ quan Viện trợ Mỹ (USOM, 
sau gọi là USAID). Hildreth gợi ý Phạm Xuân Ẩn nên đi học với tư cách là dân sự hơn là quân 
nhân, ông đề nghị được đi học chính trị học, môn phụ là báo chí. Hildreth chấp nhận và lo 
thủ tục xin cho Phạm Xuân Ẩn một học bổng để học ở Đại học Columbia. 

Ông Ẩn gặp tướng Trần Văn Đôn nói nguyện vọng và xin được giải ngũ. Tướng Đôn đặt 
điều kiện là ông Ẩn phải tìm giới thiệu một người có đủ năng lực để thay thế và người đó 
phải được người Mỹ chấp nhận. Phải mất hơn 3 tháng ông mới thuyết phục được trung úy 
Thường làm ở Bộ Tổng tham mưu chịu thay thế cho ông. Sau đó ông phải nhờ Lansdale can 
thiệp mới nhận được lệnh giải ngũ vào tháng 2.1957. 

Nhưng lại gặp rắc rối. Hildreth cho ông Ẩn biết hồ sơ của ông đưa qua Hội đồng du học 
không được chấp nhận với hai lý do: Một, Phạm Xuân Ẩn chưa có văn bằng tú tài. Hai, phải 
chọn một ngành mà Đại học ở Sài Gòn chưa có. Vì vậy, ông phải đề nghị xin đi học tự túc và 
học ngành báo chí. Người ta chấp nhận nguyện vọng này và yêu cầu sát hạch Anh văn, mặc 
dù trước đó ông đã được USOM đưa qua Hội Việt-Mỹ kiểm tra Anh văn rồi. Chính Huỳnh 
Văn Điểm, Tổng giám đốc kế hoạch của chính quyền Ngô Đình Diệm kiểm tra. Tiếng Anh 
ông trôi chảy. Nhưng cuối cùng Huỳnh Văn Điểm vẫn phê một câu trong hồ sơ: "Ngành báo 
chí chưa cần thiết cho quốc gia". Và hồ sơ được xếp sang một bên. 



Lúc này Lansdale đã về Mỹ chưa sang lại. ông phải chạy đến gặp tùy viên quân lực Mỹ, 
đại tá VVoodburry, để nhờ can thiệp. VVoodburry là bạn thân của Lansdale nên cũng quý 
mến ông Ẩn. VVoodburry giao cho đại úy Jack Horner đến gặp Bùi Quang Ân, đổng lý văn 
phòng của Bộ trưởng Bùi Hữu Châu tại Phủ Tổng thống (ông Châu là anh rể của Trần Lệ 
Xuân, vợ Ngô Đình Nhu) để yêu cầu giúp đỡ. Khi nghe ông Ân trình bày, ông Châu ký ngay 
giấy tờ cho Phạm Xuân Ẩn đi học, với phương thức tự túc. Hildreth nói với ông Ẩn: "Lẽ ra 
anh được học bổng, nhưng vì khó khăn nội bộ". Sau đó Horner còn đưa Phạm Xuân Ẩn đến 
gặp tiến sĩ Parker, Giám đốc Cơ quan văn hóa Á Châu, để xin học bổng tư nhân. Parker ủng 
hộ nhưng ngại làm mất mặt Huỳnh Văn Điểm và Hội đồng du học, nên khuyên ông Ẩn "cứ đi 
học đi, rồi sẽ giải quyết sau". 

Và Phạm Xuân Ẩn đã đến học báo chí tại trường Orange Coast (Caliíornia) vào năm 
1957. Nếu không tạo được mối quan hệ thân tình với một người có thế lực như Lansdale, 
việc đi học này khó có thể diễn ra... 



Phạm Xuân Ẩn hòn nhiên với những người bạn Mỹ tại Caỉifornia (Ảnh do gia đình cung 
cấp) 


Lời dặn của cấp trên 


"Phải học cho giỏi vê nghiệp vụ, đông thời tìm hiểu kỹ vê nước Mỹ, vê nên văn hóa 
Mỹ, vê phong tục tập quán, vê cách làm việc, vê tâm lý, cá tính của người Mỹ. Phải tư 
duy và làm việc như người Mỹ". 


Phạm Xuân Ẩn chính thức hoạt động trong ngành tình báo từ tháng 2.1952. Trước đó 
ông tham gia Vệ quốc đoàn, rồi tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên chống 
Pháp. Tóm tắt kết quả từ khi hoạt động tình báo cho đến thời điểm trước khi đi học ở Mỹ, 
cấp trên của ông nhận xét: "Về tin tức, Phạm Xuân Ẩn lấy được đầy đủ số liệu vận chuyển 
quân sự từ Marseilles (Pháp) sang Việt Nam trước Hiệp định Genève, tài liệu huấn luyện 
của Phòng quân huấn và tài liệu huấn luyện đầu tiên của Mỹ (huấn luyện biệt kích). Tài liệu 
lúc bấy giờ chủ yếu phục vụ chiến dịch và chiến đấu phù hợp với vị trí thấp và khả năng 
nghiệp vụ ban đầu của Phạm Xuân Ẩn, song các báo cáo đều trung thực, nguyên bản, chính 
xác" (theo ông Mười Nho, người phụ trách công tác tổng kết tình báo chiến lược trong kháng 
chiến). 

Cấp trên của ông Ẩn cũng ghi nhận, ba má của Phạm Xuân Ẩn là những người yêu nước 
liên hệ với cách mạng nhưng không để lộ vết tích. Phụ thân của Phạm Xuân Ẩn là một công 
chức có nhiều bạn bè và họ hàng là công chức, sĩ quan cấp trung, cấp cao trong chế độ cũ. 

Đó là điều kiện thuận lợi để kẻ địch không nghi ngờ tung tích, lý lịch của Phạm Xuân Ẩn, 
nhờ đó mà Phạm Xuân Ẩn vào được "những vị trí tốt" và mở rộng quan hệ. 

Tuy nhiên các cấp trên của ông cũng lưu ý đến nhược điểm quan trọng của Phạm Xuân 
Ẩn trong thời gian này. Đó là khi đã nhận nhiệm vụ tình báo rồi mà ông "vẫn lui tới thăm 
viếng" số anh chị em cùng hoạt động trong phong trào đấu tranh của học sinh trước kia, 
thậm chí còn giúp đỡ họ việc này việc khác, trong đó có những người sau này làm đến đại tá 
cảnh sát chế độ Sài Gòn như Phạm Kim Quy hoặc làm đến tỉnh trưởng Phước Long như 
Nguyễn Minh Mẩn. Điều này cực kỳ nguy hiểm, nhưng "rất may là những người này không 
theo dõi hoạt động của Phạm Xuân Ẩn". Được chấn chỉnh ngay nên từ đó về sau ông Ẩn 
"tuyệt đối không chơi với những người có cảm tình với cộng sản". 

Thời gian này cũng để lại một bài học quý giá. Ban đầu ông Ẩn dựa vào thế của đại úy 
Phạm Xuân Giai để vào làm ở Phòng quân huấn, mà đại úy Giai là người thân tín của tướng 
Nguyễn Văn Hình thân Pháp. Khi tướng Nguyễn Văn Hình và nhóm thân Pháp bị "bóp chết" 
trong âm mưu lật Diệm không thành, Phạm Xuân Ẩn gặp khó khăn không ít, ông bị nghi ngờ 
thuộc nhóm thân Pháp. Nhờ có quan hệ rất tốt với Lansdale và được các sĩ quan Mỹ quý 
mến nên ông mới đứng vững. Nếu như ông không biết tiếng Anh và không có được quan hệ 
tốt với người Mỹ thì chắc chắn đã bị lực lượng thân Mỹ "cho ra rìa" rồi. Kinh nghiệm ban 



đầu này đã giúp cho Phạm Xuân Ẩn xử lý tốt những tình huống các phe phái lật nhau liên 
tiếp sau này để giữ được thế đứng vững chắc của mình. 

Thật ra, thời điểm sau khi ký Hiệp định Genève, do chưa được phổ biến kịp thời chủ 
trương của trên, nên Phạm Xuân Ẩn chưa nhận định nổi tình hình, chưa thấy hết sự tranh 
chấp kịch liệt giữa lực lượng thân Pháp và thân Mỹ ở miền Nam và chưa thấy hết âm mưu 
lâu dài của người Mỹ. Vượt qua được tình thế này chủ yếu là do ông thông minh, nhạy bén. 
Sau khi nhóm thân Pháp thất bại, ông Mười Hương chỉ ra cho Phạm Xuân Ẩn thấy tình hình 
và lưu ý: Người Mỹ không có đủ tay chân để làm việc cho họ, nên họ vẫn sử dụng những 
người ít thân Pháp mà họ có thể lôi kéo được. Cho nên, ông Mười Hương chỉ thị, phải tiếp 
tục bám sát người Mỹ và làm thân với những người trong lực lượng thân Mỹ. Thực hiện chỉ 
thị đó, Phạm Xuân Ẩn tiếp tục làm thân với nhiều sĩ quan Mỹ ở CATO và suốt năm 1956, 
Phạm Xuân Ẩn đã "làm đủ mọi việc", từ "dàn xếp mọi chuyện lủng củng giữa các sĩ quan Bộ 
Tổng tham mưu với tòa đại sứ Mỹ" đến việc lo giấy tờ an ninh, thông hành, tiền bạc, đưa đi 
thi tiếng Anh, đưa đi khám sức khỏe cho các sĩ quan được đưa tu nghiệp ở Mỹ, khi họ đi học 
về ông đến thông báo cho gia đình họ, rồi trực tiếp ra sân bay đón, thu xếp với các nhân 
viên thuế quan khi hàng hóa quà cáp họ mang về vượt quá quy định. Nhờ những việc cụ thể 
đó mà ông lấy được cảm tình của các sĩ quan và gia đình họ. Phạm Xuân Ẩn và cấp trên của 
ông ý thức được rằng, những sĩ quan đó 5-7 năm sau sẽ vọt lên cấp cao, sẽ trở thành "nguồn 
tin" của ông. 

Trong khi Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ học báo chí tại trường Orange Coast, thì ở miền Nam 
phong trào yêu nước của nhân dân bị dìm trong biển máu. Trước đó, ngày 20.7.1956 Ngô 
Đình Diệm công khai tuyên bố không thi hành Hiệp định Genève và đưa các chiến dịch "tố 
cộng, diệt cộng" (bắt đầu triển khai từ tháng 5.1955) lên hàng "quốc sách" trên toàn miền 
Nam. Tính đến cuối năm 1958, chúng đã giết hại gần 70 ngàn cán bộ, đảng viên, bắt giam 
gần nửa triệu người và tra tấn thành thương tật gần 700 ngàn người, ông Mười Hương, 
người chỉ huy ông Ẩn bị bắt vào tháng 6.1958. 

Thời kỳ này các cơ sở Đảng bị đánh phá tan nát, cách mạng lâm vào thoái trào. Kẻ địch 
ngày càng được trang bị các phương tiện chiến tranh hiện đại, tiến hành các chiến dịch "tố 
cộng, diệt cộng" với quy mô lớn, trong khi những người yêu nước miền Nam trong tay hầu 
như không có vũ khí. Tuy nhiên cuộc chiến về tình báo lại khác. 



Lansdale đã đem hết tài năng và kinh nghiệm hoạt động tình báo của mình ra áp dụng 
tại Việt Nam. Ngoài việc kích động và tổ chức cho đồng bào Công giáo di cư, Lansdale còn lợi 
dụng thời gian tự do đi lại (300 ngày) theo quy định của Hiệp định Genève, Lansdale đưa 
người cài vào hạ tầng chính quyền một số nơi sẽ chuyển giao cho Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, chuyên chở vũ khí giấu ở các địa điểm bí mật, chuẩn bị nơi trú ẩn trước, sau đó huấn 
luyện và đưa biệt kích, đưa các điệp viên ra miền Bắc. Đồng thời tiến hành chiến tranh tâm 
lý, kích động, phao tin gây hoang mang trong nhân dân, thậm chí còn cài gián điệp trà trộn 
trong các nhóm tập kết để tung tin hòng làm mất tinh thần cán bộ, chiến sĩ miền Nam ra 
Bắc. Và như chúng ta đã biết, toàn bộ các ổ gián điệp cài lại và đưa ra miền Bắc "đều bị hốt 
sạch", một phần do nhân dân tố giác, một phần do hiệu lực phản gián của các lưới tình báo 
chúng ta, điển hình là anh hùng Đặng Trần Đức (Ba Quốc) với việc phát hiện 42 ổ gián 
điệp... 

Về phía cách mạng, trong dầu sôi lửa bỏng, các lưới tình báo của ta tuy có bị tổn thất 
nặng nề do mất cảnh giác trong thời gian đầu, nhưng các chiến sĩ tình báo của ta được nhân 
dân che chở, vẫn tồn tại và phát triển. Ngoài tình báo chiến thuật và tình báo nhân dân thiên 
la địa võng, chúng ta đã tổ chức được một mạng lưới tình báo chiến lược thành công ngoạn 
mục. Những người trở thành ngôi sao tình báo như Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo, Đặng 
Trần Đức, Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Nguyễn Xuân Hòe... đã được cài sâu trong lòng địch 
chính trong thời kỳ này. Họ không được trả lương, không được đào tạo chuyên nghiệp về 
tình báo, họ chỉ được cấp trên bảo: "Hãy tự tìm sách vở của phương Tây mà học, xem cái gì 
áp dụng được thì đem ra áp dụng. Phải tự lực cánh sinh" (lời bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nói với 
Phạm Xuân Ẩn). Họ chỉ có một tấm lòng đối với Tổ quốc. Sức mạnh của họ, sự mưu trí của 
họ bắt đầu từ tấm lòng đó. 

Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ căm thù nước Mỹ. Cấp trên của Phạm Xuân Ẩn cũng chưa 
bao giờ căm thù nước Mỹ. Cụ Hồ bảo "chống Mỹ, cứu nước", nghĩa là chỉ chống những người 
Mỹ đến xâm lăng thôi, hết xâm lăng rồi thì thành bạn bè. Trước khi đi Mỹ, cấp trên ông Ẩn 
dặn: "Phải học cho giỏi về nghiệp vụ, đồng thời tìm hiểu kỹ về nước Mỹ, về nền văn hóa Mỹ, 
về phong tục tập quán, về cách làm việc, về tâm lý, cá tính của người Mỹ. Phải tư duy và làm 
việc như người Mỹ". Lời dặn đó ngoài việc mục tiêu tạo thế đứng vững chắc để hoạt động 
tình báo "chống Mỹ, cứu nước", còn hàm chứa ý nghĩa hòa bình thân thiện với nước Mỹ. Bởi 



vậy, ý kiến của một số tác giả nước ngoài cho rằng sau chiến tranh ông Ẩn "không được chế 
độ tin dùng" vì ông bị "ảnh hưởng Mỹ quá sâu" là không có cơ sở... 



Ảnh Phạm Xuân Ấn trên một tờ 
báo Mỹ 


Đường vào cơ quan mật vụ Phủ Tổng thống 

"Sở Nghiên cứu chính trị xã hội cũng đang muốn đặt người của Sở sang Việt tấn xã 
đê theo dõi hoạt động của sô nhân viên được gửi đi làm tình báo ở các nước, dưới 
danh nghĩa Việt tấn xã. Tôi sẽ bàn với ông Tuyên bô trí anh vào làm việc này" {lời Lê 
Văn Thái nói với Phạm Xuân Ân) 

Chuyện ông Ẩn đi học ở Mỹ 2 năm (*) và thời điểm ông Ẩn về nước, chúng tôi đã đề cập 
qua trước đây theo lời kể của ông. Nay xin nói kỹ hơn theo báo cáo của ông với cấp trên mà 
ông Mười Nho đã ghi chép lại. 

Phạm Xuân Ẩn về đến Sài Gòn vào ngày 10.10.1959. Dù ông tin chắc là các cán bộ cấp 
trên của ông không bao giờ khai báo, nhưng biết đâu địch có thể lần ra những sơ hở của 
đường dây, nên ông bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất với tâm trạng bồn chồn lo lắng. 
Nhưng sau khi gặp mẹ và em trai, ông biết tung tích của ông chưa bị lộ. Nếu ông Ẩn không 



có niềm tin chắc chắn vào cấp trên thì có lẽ cuộc đời ông đã rẽ sang một ngã khác, vì có thể 


ông đã bỏ học và tìm cách trốn sang một nước khác rồi (cuối năm 1958 ông đã biết những 
cán bộ cấp trên của ông là ông Mười Hương, ông Dương Minh Sơn và ông Nguyễn Vũ đều bị 
bắt, qua một bức thư có ám hiệu của người em trai). 



B o r Sar ram ento p,ee _ _ 

I VALID FROM_14 Sept. 59 Tfi 30 Sea t. 59 



Thẻ hoạt động báo chí khi ông Ẩn thực tập tại Sacramento 
Bee 

Biết mình vẫn an toàn, ông đi chào hỏi bà con và gặp gỡ cám ơn những người đã giúp 
ông đi học, cả người Việt lẫn người Mỹ. Tiếp đó, ông phải "tự lực cánh sinh", vì không còn ai 
chỉ đạo. 

Theo kế hoạch dự định từ trước, nhiệm vụ của ông là trở thành nhà báo để tiếp tục hoạt 
động. Ông hướng tới một trong hai nơi: Việt tấn xã hoặc The Time ofViệt Nam - tờ báo tiếng 
Anh duy nhất ở Sài Gòn hồi đó. Nhưng trước tiên ông phải đến gặp Giám đốc Quỹ Á châu 
(The Asia Foundation) là ông Hovvard Thomas. Vì mùa hè năm 1959 Quỹ này đã cấp cho 
ông một học bổng ba tháng để thực tập tại báo Sacramento Bee để chuẩn bị cho một chương 
trình huấn luyện các ký giả Việt Nam viết báo theo kiểu Mỹ. ông Thomas nói với ông: 
"Chương trình mà tôi đã trao đổi với anh trước đây, tôi đã thảo luận và đề nghị ông Nguyễn 
Thái, Tổng giám đốc Việt tấn xã, hợp tác. Việt tấn xã sẽ đứng ra tổ chức, còn chúng tôi tài trự 
về tài chính cho chương trình. Anh nên gặp ông Nguyễn Thái, ông ta sẽ đón tiếp anh nồng 
hậu, vì chúng tôi đã thống nhất cử anh phụ trách chương trình này". Như vậy là Quỹ Á châu 
đã theo dõi chặt chẽ để sử dụng người được đào tạo từ Mỹ về. 

Đúng như ông Thomas nói, ông Nguyễn Thái đã tiếp đón Phạm Xuân Ẩn một cách trọng 
thị. Ông Thái nói: "Chúng tôi đang chờ anh về và sẽ giao công việc cho anh ngay. Nhưng 
chúng tôi đang gặp một khó khăn. Đó là Việt tấn xã chưa được phép tuyển thêm người cho 
đến khi có lệnh mới. Nếu anh có quen ai bên Phủ Tổng thống thì anh nên xin vào làm ở đó, 
rồi Phủ Tổng thống biệt phái sang đây là ổn nhất". 






Trong khi đó, USOM cũng cho ông Ẩn biết, nếu ông chưa tìm được chỗ làm việc thích 
hợp thì họ sẽ giới thiệu cho ông vào làm cho các cơ quan của Mỹ ở Sài Gòn, chẳng hạn như 
làm cho phái đoàn Michigan State Univercity... Nhiều tờ báo Việt ngữ cũng ngỏ ý mời ông về 
làm với họ. 

Như vậy là ông đang có nhiều hướng lựa chọn, chỗ nào cũng thuận lợi cả. Nhưng ông 
nghĩ, phải chọn một nơi có thể làm bình phong tốt nhất, ở đó vừa có điều kiện quan hệ rộng 
mà không bị các cơ quan an ninh nhòm ngó. ông thấy đề nghị của ông Nguyễn Thái là tối 
ưu. 

Ông điểm lại các quan hệ đang có thế lực ở Phủ Tổng thống. Bùi Quang Ân thì bị Ngô 
Đình Diệm cho "ra rìa" rồi, Nguyễn Đình Thuần cũng vậy... Cuối cùng ông tìm được một 
người mà ông thân quen 1 năm trước khi đi Mỹ. Đó là Lê Văn Thái (thường gọi là "Thái 
Trắng"). Ông Thái lúc này đang làm ở Sở Nghiên cứu chính trị xã hội, tức cơ quan mật vụ 
Phủ Tống thống do Trần Kim Tuyến đứng đầu. 


EẨNG Lít ọtlin - li 

Cí#t »0 ( xuân .cĩn 

c*f bỷtlầJỊ~> iQ u «*«» . 

»3*, lị 4 Ị-Ị- “** 
T„l«Sl Ì»M- «141 ÍS- w U 

»,» 4 bà 

1" - 
15 

,}) V I Vl* w- Kồi 



CHI CHÚ CIA HIỆU 

- . _ 

55 - 

'•90» 

Buec ptiép w 

Tợl 

~,OT 

'■ ss- 


B«9< p**p !©> 

I 9 . 

SJỈ 

I*flóy 


Bằng lái quân xa lúc ông Ân làm việc cho Phòng Quân 
huấn 

Ông trình bày câu chuyện cho Lê Văn Thái nghe, ông Thái nói: "Vấn đề của anh rất dễ 
giải quyết". Coi Phạm Xuân Ẩn là người tin cậy của mình, Lê Văn Thái tiết lộ: "Sở Nghiên cứu 
chính trị xã hội cũng đang muốn đặt người của Sở sang Việt tấn xã để theo dõi hoạt động 
của số nhân viên được gửi đi làm tình báo ở các nước, dưới danh nghĩa Việt tấn xã. Tôi sẽ 
bàn với ông Tuyến bố trí anh vào làm việc này". Tuy nhiên, ông Thái cũng nói thật cho ông 
Ẩn biết là hiện có mâu thuẫn nội bộ khá nặng giữa nhóm mật vụ của Ngô Đình Nhu (Sở 
Nghiên cứu chính trị của Trần Kim Tuyến) và nhóm mật vụ của Ngô Đình Cẩn (Đoàn công 
tác đặc biệt của Dương Văn Hiếu), ông Thái vừa ngẫm nghĩ vừa nói với Phạm Xuân Ẩn: "Tôi 












biết anh là người chân thật, nên tôi đang nghĩ không biết có nên để anh dính với nhóm của 
Trần Kim Tuyến hay không. Tôi sợ có chuyện gì anh sẽ bị vạ lây". Qua Lê Văn Thái, Phạm 
Xuân Ẩn cũng được biết Tổng giám đốc Việt tấn xã Nguyễn Thái thuộc nhóm Ngô Đình Cẩn. 
Ông Ẩn nói: "Không sao đâu. Tôi có một người anh rể họ là Lê Khắc Duyệt, Giám đốc Công 
an cảnh sát Trung phần được ông Ngô Đình Cẩn tin lắm, dù tình huống nào thì chắc cũng 
không có vấn đề gì xảy ra. Vả lại, tôi chỉ theo nghề làm báo chứ không thích làm chính trị". 

Qua mối quan hệ đó, ít lâu sau Trần Kim Tuyến mời Phạm Xuân Ẩn đến. Trùm mật vụ 
Trần Kim Tuyến chắc chắn biết rõ "lý lịch trong sạch" của ông Ẩn, vì chính cơ quan mật vụ 
Phủ Tổng thống và An ninh quân đội đã thẩm tra cẩn thận nhân thân của ông trước khi cấp 
giấy tờ cho ông sang Mỹ học. Trần Kim Tuyến chấp nhận ngay đề nghị của ông, bố trí ông 
làm việc ở cơ quan mật vụ Phủ Tổng thống, ăn lương chỉ số 420, tức lương cấp cử nhân, và 
biệt phái sang Việt tấn xã. 

Sau khi gặp Trần Kim Tuyến, Phạm Xuân Ẩn báo cho Nguyễn Thái biết, ông Thái niềm 
nở nói thêm với Phạm Xuân Ẩn: "Ngoài việc ông Thomas đề nghị, bác Ngạc (tức kỹ sư Lê Sĩ 
Ngạc, là bạn của ba Phạm Xuân Ẩn) có gửi gắm anh với tôi. Bác Ngạc coi anh như người 
trong nhà, nên anh với tôi từ nay trở thành người thân. Chúng mình tin tưởng cộng tác với 
nhau. Ngoài ra, có anh ở đây bác sĩ Tuyến cũng không hiểu lầm là tôi chống bác sĩ". 

Đến đây, Phạm Xuân Ẩn bắt đầu trở thành "người nhà" của một nhân vật đặc biệt, nhân 
vật quyền lực số 3 của chế độ Ngô Đình Diệm: bác sĩ Trần Kim Tuyến. 

Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ chống cộng khét tiếng, người gắn liền với những câu 
chuyện giật gân rùng rợn và đầy mâu thuẫn. Nhưng lạ lùng nhất, Trần Kim Tuyến cũng là 
người gắn chặt và là "chỗ dựa" của ba nhà tình báo lừng danh nhất của "Việt cộng" là thiếu 
tướng anh hùng Phạm Xuân Ẩn, thiếu tướng anh hùng Đặng Trần Đức và đại tá anh hùng 
Phạm Ngọc Thảo, là người mà chính Phạm Xuân Ẩn đã "giải cứu" vào ngày cuối cùng của 
cuộc kháng chiến. Nếu đánh giá một cách đơn giản về Trần Kim Tuyến thì không thể hiểu 
đúng bản chất của các hoạt động của ba nhà tình báo của chúng ta, không thể hiểu được 
tính logic của các điệp vụ ngoạn mục mà họ đã làm. 

Khi nói chuyện với chúng tôi, Phạm Xuân Ẩn rất ít nói về các hoạt động cũng như con 
người Trần Kim Tuyến, thỉnh thoảng ông đề cập đến nhân vật này qua một số chuyện cụ 
thể. Còn ông Ba Quốc thì nói với chúng tôi khá nhiều những chuyện "thâm cung bí sử" của 



cơ quan mật vụ mà Trần Kim Tuyến trực tiếp chỉ huy nhưng cũng không bình luận nhiều về 
con người Trần Kim Tuyến. 

Vì vậy muốn "giải mã" Phạm Xuân Ẩn (cũng như Ba Quốc và Phạm Ngọc Thảo) thì không 
thể không "giải mã" Tràn Kim Tuyến... ( Còn tiếp ) 

H.H.V 

(*) Mới đây tác giả Larry Berman đã cung cấp nhiều thông tin về thời gian ông Ẩn học ở 
trường Orange Coast trong cuốn Điệp viên hoàn hảo. 


IM Nhò »4« Uj*3 ntixĩ/t C' 



Thẻ nhà báo của Phạm Xuân Ẩn khi làm việc cho Reuters - Ảnh: do gia đình cung 
cấp 


Bác sĩ Trần Kim Tuyến 

Bruce Russell, thông tín viên thường trú của Reuters tại Sài Gòn gọi điện thoại cho 
ông Ẩn: "Anh có nghe thấy gì không?". Phạm Xuân Ẩn: "Có nghe tiếng súng nô nhỏ, 
sau tiếng nô lớn". Russell: "Anh liên lạc ngay với các nguồn tin", ông Ẩn gọi điện cho 
Trân Kim Tuyến. Bác sĩ Tuyến nói không biết gì hết. 

Trần Kim Tuyến sinh năm 1925 ở Nga Sơn, Thanh Hóa trong một gia đình Công giáo. 
Thời nhỏ ông học trường dòng ở Thanh Hóa, năm 1943 ra Hà Nội có một thời gian học ở 
Đại Chủng viện, sau khi đỗ tú tài về lại Thanh Hóa dạy học cũng tại một trường dòng. Năm 
1949 lại ra Hà Nội học Luật và Y khoa. Tốt nghiệp khoa Luật nhưng về Y khoa ông chưa học 
xong thì bị động viên vào quân đội (thuộc Pháp), vào học trường Quân Y và ra trường với 



cấp bậc trung úy (trình độ chuyên môn tương đương y sĩ). Gọi là "bác sĩ" nhưng thực ra ông 
chưa có bằng bác sĩ và chưa bao giờ hành nghề y cả. 

Trong thời gian ở Hà Nội ông kết thân với Ngô Đình Nhu, lúc đó đang làm việc ở Viện 
Viễn đông bác cổ, và làm nhiều việc để giúp đỡ Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm. Sự gắn bó 
giữa ông Tuyến với ông Nhu bắt đầu từ đó. 

Khi Ngô Đình Diệm lên làm Thủ tướng vào năm 1954, Ngô Đình Nhu lập đảng Cần lao để 
làm lực lượng chính trị hậu thuẫn cho anh mình. Trần Kim Tuyến gia nhập đảng này và trở 
thành cộng sự thân tín của Ngô Đình Nhu. Khi Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, cố vấn 
Ngô Đình Nhu trở thành nhân vật có thực quyền lớn nhất của chế độ. Trần Kim Tuyến được 
cử làm Giám đốc Sở nghiên cứu chính trị xã hội, thực chất là trùm mật vụ Phủ Tổng thống, 
quyền hành chỉ đứng sau ông Diệm, ông Nhu. 

Trần Kim Tuyến tổ chức và chỉ huy toàn bộ mạng lưới tình báo chiến lược, hệ thống mật 
vụ, các đơn vị đặc nhiệm, cài cắm gián điệp ra miền Bắc... Hai mục tiêu chính của Sở Nghiên 
cứu chính trị là: chống phá cách mạng và kiểm soát, thanh trừng lực lượng chống đối để bảo 
vệ chế độ. 

CIA cung cấp tài chính cho Sở Nghiên cứu chính trị, chủ yếu để phục vụ cho mục tiêu thứ 
nhất. Tuy nhiên, thiếu tướng anh hùng tình báo Đặng Trần Đức (Ba Quốc), người từng làm 
việc trong Sở Nghiên cứu chính trị xã hội của Trần Kim Tuyến kể với tôi: Năm 1956, Mỹ cấp 
cho Sở Nghiên cứu chính trị xã hội 50 triệu đồng (tiền Sài Gòn lúc đó) để tổ chức biệt kích 
đưa ra đánh phá miền Bắc. Biệt kích thì bác sĩ Tuyến chọn trong những người Công giáo di 
cư, hầu hết là người Bùi Chu - Phát Diệm để người Mỹ huấn luyện. Số tiền 50 triệu đó được 
dùng để mua một chiếc tàu viễn dương loại tốt dùng cho hoạt động này, nhưng "bác sĩ 
Tuyến lại quan tâm đến việc khác nhiều hơn", nên ông ta đã dùng đến 30 triệu để chi cho 
công việc của Đảng Cần lao và tài trợ để củng cố Tổng liên đoàn lao động của Bùi Lượng 
chống lại Tổng liên đoàn lao công của Trần Quốc Bửu do Mỹ khống chế. 20 triệu còn lại 
dùng vào việc mua tàu, nhưng người của Sở này ăn bớt một ít, người đi mua ăn bớt một ít 
nữa, thực tế không còn bao nhiêu nên chỉ mua được một chiếc tàu cũ nát không ra gì. Sau 
khi mua tàu và trong khi triển khai chương trình, CIA vẫn nhận được tin tức miền Bắc. 
Nhưng đùng một cái, người Mỹ sinh nghi, bởi họ kiểm tra những tin tức được gửi về, thấy 
không phải gửi trực tiếp từ Hà Nội hoặc các nơi khác ở miền Bắc mà từ những người của 
Trần Kim Tuyến được cài ở Lào và Campuchia gửi về. Bởi vậy, đến năm 1958, người Mỹ yêu 



cầu kiểm soát chương trình này. Để đối phó, Trần Kim Tuyến chỉ đạo tạo ra sự cố cho chiếc 
tàu này nổ luôn ở ngoài khơi, phi tang luôn chiếc tàu kém chất lượng này và cho phép 
thuyền trưởng, thuyền phó nhảy khỏi tàu để thoát nạn. 

Chuyện đó cho thấy ông Tuyến lợi dụng người Mỹ, việc làm theo người Mỹ chỉ làm lấy 
lệ. Nhưng ban đầu Phạm Xuân Ẩn chưa đánh giá được thực chất quan hệ giữa Trần Kim 
Tuyến với CIA. 

Phải đến ngày 11.11.1960, lúc này Phạm Xuân Ẩn đã làm thêm cho hãng tin Anh Reuters 
(nhưng vẫn còn làm cho Sở Nghiên cứu chính trị xã hội và Việt tấn xã), ông mới biết một tin 
tức quan trọng về Trần Kim Tuyến. 4 giờ sáng ngày hôm đó, Bruce Russell, thông tín viên 
thường trú của Reuters tại Sài Gòn gọi điện thoại cho ông Ẩn: "Anh có nghe thấy gì không?”. 
Phạm Xuân Ẩn: "Có nghe tiếng súng nổ nhỏ, sau tiếng nổ lớn”. 

Russell: "Anh liên lạc ngay với các nguồn tin”, ông Ẩn gọi điện cho Trần Kim Tuyến. Bác 
sĩ Tuyến nói không biết gì hết. ông gọi cho Lê Văn Thái, ông Thái cũng không biết gì. ông gọi 
cho Nguyễn Chánh Thi, chỉ huy trưởng Lữ đoàn dù nhưng điện thoại của Nguyễn Chánh Thi 
đã bị cắt. Gọi cho Bùi Huy Lợi, trưởng phòng tác chiến thì viên sĩ quan trực bảo Lợi đang 
họp. 

Lúc đó Tổng giám đốc Nguyễn Thái gọi điện cho ông, bảo: "Có đảo chính" và nói với 
Phạm Xuân Ẩn rằng ông ta phải đổi chỗ ở, sẽ liên lạc lại sau khi tình hình tạm yên. ông ta 
còn dặn thêm ông Ẩn "nhớ viết tin cho đúng đường lối". Sau này ông Ẩn mới biết ông Thái 
"có quan hệ" với CIA và người tham gia vào cuộc đảo chính đó. 

Phạm Xuân Ẩn lái xe đến nhà Bruce Russell trao đổi tin tức và khẳng định cuộc đảo 
chính do quân nhảy dù tiến hành chống Ngô Đình Diệm. Hai người đến Bưu điện để đánh 
điện tín gửi tin về Reuters, nhưng Bưu điện đã bị quân dù chiếm. Hai người đến nhờ người 
chỉ huy tình báo Anh ở tòa đại sứ Anh gửi điện dùm. Sau đó Phạm Xuân Ẩn ghé qua nhà 
Trần Kim Tuyến, lúc đó trời rạng sáng, ông Tuyến vẫn đang ở nhà. ông Ẩn nói: "Bác sĩ ơi. 
Đang đảo chính, ông phải chạy đi và nhớ đưa vợ con lánh nạn. Lính dù bao vây đến dinh 
Tổng thống rồi, chính mắt tôi trông thấy. Bác sĩ đi đâu nhớ gọi điện và cho tôi số điện thoại 
để liên lạc". Tiếp đó ông Ẩn đến nhà Lê Văn Thái, ông Thái cũng đang ở nhà. ông khuyên 
ông Thái như đã khuyên ông Tuyến. 

Trở lại tòa đại sứ Anh để đón Bruce Russell, ông Ẩn bất ngờ thấy vợ con ông Tuyến vừa 
đi xe đến tá túc tại nhà viên chỉ huy tình báo mà ông vừa nhờ gửi điện. Một ý nghĩ lập tức 



hiện ra trong đầu Phạm Xuân Ẩn: Trần Kim Tuyến không phải làm cho CIA. ông ta làm cho 
tình báo Anh. 

Rời tòa đại sứ Anh, Phạm Xuân Ẩn đi vòng quanh để thu lượm tin tức về cuộc đảo chính. 
Gặp đại tá Nguyễn Chánh Thi đang chỉ huy quân dù, ông bảo: "Đại tá còn đợi gì mà chưa ra 
lệnh tấn công vào dinh Tổng thống?". Nguyễn Chánh Thi nói: "Anh làm báo mà nóng nảy 
hơn tui làm nhà binh, càn chờ lệnh trên và cần thương thuyết với ông Diệm”. Tiếp đó ông 
còn liên lạc được với thiếu tá Bùi Huy Lợi đang cùng với đại tá Vương Văn Đông chỉ huy 
cuộc đảo chính. 

Trong một thời gian ngắn diễn ra cuộc đảo chính, Phạm Xuân Ẩn đã nhanh chóng liên 
lạc được với cả hai phe đảo chính, chống đảo chính và thực hiện một tác nghiệp nổi trội. Đối 
với nghề báo, ông đã cung cấp cho hãng Reuters những tin tức đầy đủ và chính xác nhất từ 
đầu cho đến khi đảo chính thất bại. Đối với Nguyễn Thái, khi biết chắc chắn cuộc đảo chính 
không thành, ông Ẩn tìm gặp ông ta để đưa về lại Việt tấn xã và chuẩn bị phát bản tin ngay 
sau đó. Sự chu đáo này làm Nguyễn Thái cảm động nên về sau ông Nguyễn Thái đã giúp rất 
nhiều cho ông. Đối với các sĩ quan đảo chính, Phạm Xuân Ẩn cũng gây được cảm tình. 

Đặc biệt đối với Trần Kim Tuyến (cũng như Lê Văn Thái), ông thể hiện sự quan tâm lo 
lắng đến sinh mạng của họ và gia đình họ, củng cố sự tin cậy lâu dài về sau. Và qua đây ông 
đã biết rõ về bản chất mối quan hệ chính trị của Trần Kim Tuyến. Nếu không biết rõ về con 
người này, Phạm Xuân Ẩn đã không thực hiện thành công những điệp vụ ngoạn mục vào 
đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước. 

Khi nói với tôi về bác sĩ Trần Kim Tuyến, ông Ẩn dùng từ thận trọng, ông bảo nói cho 
đúng là ông Tuyến "cộng tác" với tình báo Anh, vì ông ta có mục đích riêng. Trao đổi chuyện 
này với ông Mười Nho, tôi hỏi tình báo Anh cần gì ở ông Tuyến, ông Mười Nho nói: “Người 
Anh muốn biết mưu đồ của Mỹ ở Việt Nam để đối phó với Mỹ trên thế giới”. 

Như vậy là Trần Kim Tuyến cũng cần đến Phạm Xuân Ẩn để "biết Mỹ"... 




Phạm Xuân Ẩn đang hành nghề báo chí - Ảnh do gia đình cung 
cấp 


Sự trùng họp thú vị 


Ông Ẩn bảo, có một nguyên tắc trong nghê tình báo là cấp dưới không được tự 
động tìm liên lạc với cấp trên, nếu rủi mà mất liên lạc thì phải ráng mà chờ chứ 
không được tự tiện. Tuy nhiên, quá sốt ruột và lo lắng, ông quyết định vi phạm 
nguyên tắc này... 

Chuyện liên quan đến bác sĩ Trần Kim Tuyến chúng tôi sẽ lần lượt đề cập trong những 
điệp vụ của ông Ẩn. Lúc mới đến làm việc ở Việt tấn xã với tư cách là người của cơ quan mật 
vụ cử sang, Phạm Xuân Ẩn có 5 nhiệm vụ chính: thứ nhất là theo dõi, đốc thúc các điệp viên 
được Sở Nghiên cứu chính trị đưa đi làm tình báo ở nước ngoài dưới vỏ bọc của Việt tấn xã. 
Thứ hai, đọc các tin tức lấy từ báo chí từ các tòa đại sứ ở nước ngoài gửi về, rồi phân tích, 
tổng hợp thành báo cáo để Tổng giám đốc Việt tấn xã gửi cho Văn phòng báo chí Ngô Đình 
Diệm. Thứ ba, giúp Việt tấn xã viết cho xong cuốn sách về nghề báo lấy tên là "Săn tin" được 
các cố vấn Mỹ cùng các biên tập viên ở đây đang soạn thảo. Thứ tư, thay mặt tổng giám đốc 
đi họp hàng ngày với Giám đốc báo chí Bộ Thông tin, Giám đốc Phòng Thông tin Mỹ, Giám 
đốc Phòng Thông tin Anh, khi Nguyễn Thái bận việc. Thứ năm, lo việc giao tế với các cơ 
quan nước ngoài, nhất là Mỹ, Anh và Phủ Tổng thống về những tin tức va chạm đến các cơ 
quan này. 

Trong loạt ký sự trước đây (Tướng tình háo chiến lược, kỳ 5: Từ mật vụ đến nhà báo), 
chúng tôi đã nói về chuyện ông Ẩn "trị" đám điệp viên mang danh nhà báo của Trần Kim 



Tuyến như thế nào. Nhóm này được CIA huấn luyện gồm 4 người là Nguyễn Sơn, Nguyễn 
Thúy Phượng, Lê Đức Đạt và Nguyễn Trọng. Họ lấy danh nghĩa nhà báo mà không có bài vở 
gì cả, chẳng khác gì "la lên cho cả làng biết là tôi làm tình báo đây", lại coi thường Tổng 
giám đốc Việt tấn xã, nhưng ông Nguyễn Thái không dám trị vì sợ đụng chạm với Trần Kim 
Tuyến. Việc ông Ẩn chấn chỉnh đám này (buộc họ phải viết bài nghiêm chỉnh, có định mức) 
không những khiến cho ông Thái hả dạ mà còn làm cho Trần Kim Tuyến tâm phục khẩu 
phục. 

Có lẽ bị ám ảnh từ chuyện này mà Phạm Xuân Ẩn coi thường các điệp viên trong các cơ 
quan tình báo của chế độ Sài Gòn. Do vậy mà sau này có một vài tin tức ông lấy từ các điệp 
viên của Đặc ủy Trung ương tình báo báo về được gửi về từ Tokyo, nhưng do đánh giá thấp 
trình độ các điệp viên này nên ông đã không báo về trên, khi sự kiện xảy ra mới biết đó là 
các tin tức quan trọng. 

Phạm Xuân Ẩn trở thành phóng viên của Hãng Reuters là do ông Nguyễn Thái ráp nối. 
Nguyên do ban đầu là Reuters có hợp đồng trao đổi tin tức với Việt tấn xã, sau đó họ cần 
người chuyên trách để mở đại diện ở Việt Nam phụ trách luôn cả 3 nước Đông Dương, nên 
ông Thái giới thiệu ông Ẩn. Cũng qua ông Thái, Phạm Xuân Ẩn quen với trùm CIA Colby và 
một loạt các chuyên viên CIA cấp dưới khác. Từ Lansdale đến Colby, Phạm Xuân Ẩn đã thiết 
lập được một mối quan hệ vững chắc với người Mỹ. về phía chính quyền Sài Gòn, thời gian 
này ông cũng tạo được quan hệ tin cậy với các chính khách, tướng tá của chế độ thông qua 
Trần Kim Tuyến và những "người quen cũ" nay đã có nhiều vai vế. Lúc này ông không 
những "đọc được tất cả các bản tin mật của Bộ Quốc phòng" mà đã có thể "lên trực thăng 
của Phủ Tống thống đi khắp mọi nơi", thông qua Tổng giám đốc chiến tranh tâm lý Bộ Quốc 
phòng Nguyễn Văn Châu - người của đảng Cần Lao, được Trần Kim Tuyến giới thiệu. 

Trong một thời gian, Phạm Xuân Ẩn "ăn 3 lương": Cơ quan mật vụ Phủ Tổng thống, Việt 
tấn xã và Reuters. Để tránh sự phức tạp khó lường sau này, ông đề nghị Trần Kim Tuyến 
cho ông thôi làm việc ở Sở Nghiên cứu chính trị và Việt tấn xã. Trần Kim Tuyến và Nguyễn 
Thái đều vui vẻ đồng ý. Tuy ông phải "cáo từ" hai nơi này, nhưng quan hệ giữa ông với Trần 
Kim Tuyến và Nguyễn Thái vẫn tiếp tục được duy trì, thậm chí phát triển tốt hơn. 

Tạo được một chỗ đứng rất tốt, với các quan hệ vững chắc và các nguồn tin phong phú 
rồi, nhưng ông vẫn chưa liên lạc được với tổ chức. Biết bao nhiêu điều cơ mật mà Phạm 
Xuân Ẩn vẫn không biết báo cho ai. ông Ẩn bảo, có một nguyên tắc trong nghề tình báo là 



cấp dưới không được tự động tìm liên lạc với cấp trên, nếu rủi mà mất liên lạc thì phải ráng 
mà chờ chứ không được tự tiện. Tuy nhiên, quá sốt ruột và lo lắng, ông quyết định vi phạm 
nguyên tắc này: ông tìm cách bắt liên lạc thông qua bà Huỳnh Tấn Phát, nhưng chưa kịp 
nhờ thì bà Huỳnh Tấn Phát đã bị bắt... 

Đó là thời kỳ cuộc Đồng Khởi của nhân dân miền Nam bùng lên mạnh mẽ. Đến nỗi trong 
một báo cáo gửi về tổng hành dinh CIA, Lansdale phải thừa nhận: "Đến tháng 12.1960 có 
thể có chưa đầy 15.000 Việt Cộng ở miền Nam Việt Nam, thế mà họ đã kiểm soát được nửa 
nước (miền Nam) vào ban ngày và hơn thế nữa vào ban đêm". Hệ thống công tác tình báo, 
đã được củng cố sau tổn thất nặng nề những năm 1957-1958. Phụ trách an ninh và tình báo 
của Xứ ủy lúc này là ông Mai Chí Thọ và ông Cao Đăng Chiếm (sau này là thượng tướng). 

Ông Mười Nho, trước đó hoạt động tình báo ở miền Nam, sau sang Lào và Campuchia, được 
điều về phụ trách Ban tình báo của Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, mật danh là 14.14 đặt dưới sự 
lãnh đạo của Bí thư Đặc khu ủy lúc đó là ông Võ Văn Kiệt vừa nhận chỉ thị của tình báo Xứ 
ủy, trực tiếp là ông Cao Đăng Chiếm. Yêu cầu về tin tức tình báo chiến lược lúc này rất khẩn 
trương. 

Ông Mười Nho có tổ chức cơ sở học sinh ở Phnom Penh đưa về hoạt động ở Sài Gòn. Khi 
về phụ trách 14, có lần liên lạc đưa một cơ sở học sinh tên là Tâm về căn cứ làm việc, anh 
Tâm cho ông Mười Nho biết anh có một người chị tên Bùi Thị Nga, trước đây là cán bộ phụ 
nữ hồi chống Pháp. Chị Nga có quen với một người tên là Phạm Xuân Ẩn, vừa học ở Mỹ về. 
Chị Nga cũng quen với chị Tám Thảo, một người có tham gia kháng chiến về đang sống với 
cha mẹ và chị Thảo cũng quen với anh Ẩn. Theo anh Tâm thì "anh Ẩn là người rất tốt"... Từ 
tin tức sơ bộ đó, ông Mười Nho báo cáo với ông Võ Văn Kiệt và Cao Đăng Chiếm, ông Cao 
Đăng Chiếm là người biết rất rõ Phạm Xuân Ẩn, nên nghe tin ông mừng quá, ông nói với ông 
Mười Nho: "Ẩn là người của ngành được cử đi học ở Mỹ năm 1957, nhưng bấy lâu nay 
không biết tin tức". 

Sau đó, ông Cao Đăng Chiếm từ chiến khu Dương Minh Châu về Củ Chi gặp ông Võ Văn 
Kiệt để trao đổi và giao cho ông Mười Nho tổ chức bắt liên lạc với Phạm Xuân Ẩn. Bà Tám 
Thảo, lúc này đang hoạt động trong tổ chức phụ nữ của Thành ủy, lập tức được tách khỏi tổ 
chức này và được điều động về 14 làm nhiệm vụ liên lạc với Phạm Xuân Ẩn. 

Cuối năm 1960, bà Tám Thảo đã dẫn Phạm Xuân Ẩn về căn cứ Phú Hòa Đông, Củ Chi. 

Đây là một "lõm giải phóng" mà 14 đã xây dựng được một cụm liên lạc an toàn. Đối với ông 



Ẩn, việc đi lại cũng không khó khăn, vì ông có giấy công vụ do Trần Kim Tuyến cấp, "đủ hiệu 
lực không bị ai theo dõi hoặc cản trở". 

Tại đây, lần đầu tiên ông gặp ông Mười Nho, còn ông Cao Đăng Chiếm thì Phạm Xuân Ẩn 
đã gặp từ năm 1953. ông Ẩn ở lại đây 3 ngày, báo cáo đầy đủ tất cả những gì diễn ra trong 
thời gian trước, trong và sau khi ông đi học ở Mỹ về cùng những tin tức, những nhận định, 
phân tích của ông về tình hình và biến động nội bộ của đối phương, ông Cao Đăng Chiếm và 
ông Mười Nho đã báo cáo lại cho ông Võ Văn Kiệt biết toàn bộ. Qua cuộc làm việc này, cấp 
trên nhận định Phạm Xuân Ẩn là "điệp viên có tầm cỡ trong tương lai". 

Có một sự trùng hợp thú vị: Giữa lúc ông tìm cách liên lạc với tổ chức thì tổ chức cũng 
đang tìm cách liên lạc với ông. Phạm Xuân Ẩn vô cùng phấn chấn. Đó là những ngày vui mà 
ông không bao giờ quên được. Từ đây, ông bắt đầu thực hiện các điệp vụ ngoạn mục, dày 
đặc và cấp tập... 



Phạm Xuân Ẩn (bìa trái) ở Sài Gòn những năm đầu thập niên 1960 - Ảnh do gia đình cung 
cấp 


Điệp vụ đầu tiên 


Trong quá trình trao đổi, thấy Phạm Xuân Ẩn có những kiến thức sâu sắc vê quân 
sự, chính trị, kinh tế, tư duy đúng như tư duy của người Mỹ, nên Staley đã thuyết 
trình cho Phạm Xuân Ẩn nghe toàn bộ ý đô, mục tiêu của kê hoạch trước khi nó trở 
thành chính thức... 

Trong 3 ngày làm việc với Phạm Xuân Ẩn, các cán bộ chỉ huy tình báo đánh giá được thế 
đứng, các mối quan hệ và khả năng tiếp cận nguồn tin của ông, trong đó quan trọng nhất là 


khả năng tiếp cận các cơ quan đầu não của Mỹ ở Sài Gòn và chính quyền Ngô Đình Diệm. 

Cấp trên giao cho ông các nhiệm vụ: 

+ Điều tra các tin tức chiến lược của Mỹ và chính quyền Sài Gòn cả về quân sự và chính 
trị. 

+ Tiếp tục giữ thế nghề nghiệp, củng cố bình phong hiện có để hoạt động lâu dài. Củng 
cố, mở rộng các quan hệ xã hội và nghề nghiệp với các quan chức người Mỹ, người Việt 
trong các cơ quan của Mỹ, Phủ Tổng thống, Bộ Tổng tham mưu "các tác dụng khai thác các 
tài liệu chiến lược". 

+ Bảo đảm an toàn lâu dài, cắt các quan hệ với những người kháng chiến cũ từng biết 
ông Ẩn có quan hệ trước đây với kháng chiến. 

+ Giữ vững liên lạc, bảo đảm an toàn và thường xuyên, liên tục. Tạm thời để nữ đồng chí 
Tám Thảo làm liên lạc với Phạm Xuân Ẩn từ Sài Gòn vào căn cứ, nhưng sẽ nhanh chóng thay 
người liên lạc khác vì bà Tám Thảo "có vết tích tham gia kháng chiến 9 năm". 

Ngay sau khi nối được liên lạc, Phạm Xuân Ẩn đã gửi về một tài liệu quân sự quan trọng. 
Đó là tài liệu "Technics and Tactics of Counter Insurgency" (Kỹ thuật và chiến thuật chống 
nổi dậy) do chính tướng Mỹ Lioenel Mc Garr, Chỉ huy trưởng MAAG ký. Cần biết, các tướng 
chỉ huy MAAG trước đó như 0'Daniel và VVilliams không đủ kinh nghiệm ứng phó với cuộc 
Đồng Khởi, nên từ tháng 8.1960, Tổng thống Mỹ Eisenhovver đã cử Mc Garr, một viên tướng 
có kinh nghiệm nhiều năm chỉ huy chiến trường và có kinh nghiệm "chống nổi dậy" sang 
thay thế. Tài liệu của Mc Garr chính là tài liệu triển khai kế hoạch "Chống nổi dậy" do Hội 
đồng An ninh quốc gia Mỹ phê duyệt ngày 29.4.1961, tăng lực lượng cố vấn và các đơn vị 
đặc biệt Mỹ, tăng thêm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn để đẩy mạnh xây dựng quân đội, 
tăng cường phong tỏa miền Nam Việt Nam, kể cả biên giới và vùng biển, xúc tiến các hoạt 
động phá hoại bí mật ở miền Bắc. Kế hoạch này là một "khúc dạo" cho "Chiến lược chiến 
tranh đặc biệt". 

Ông Ẩn hoàn toàn không "lấy cắp" bản tài liệu đó. Chính bác sĩ Trần Kim Tuyến sai Lê 
Văn Thái mang tài liệu đó cho ông và đề nghị ông "đọc, nghiên cứu, tóm tắt và đề xuất ý 
kiến" để ông Tuyến hiểu chiến lược quân sự mới của người Mỹ, vì ông Tuyến không có kinh 
nghiệm mấy về vấn đề này. Như bạn đọc đã biết, Phạm Xuân Ẩn được Trần Kim Tuyến tin 
cậy, sự tin cậy này càng được củng cố sau vụ đảo chính hụt, ông trở thành người thân tín 
của ông Tuyến. Hơn nữa, bác sĩ Tuyến còn biết rõ mối quan hệ thân thiết của Phạm Xuân Ẩn 



với người Mỹ và biết trình độ phân tích chính trị - quân sự của ông, nên mặc nhiên ông trở 
thành "tham mưu" trong những lĩnh vực mà Trần Kim Tuyến không biết rõ, nhất là về lĩnh 
vực quân sự. 

Việc đầu tiên khi nhận được tài liệu là ông chụp tất cả thành 24 cuốn phim "gửi về trên", 
thông qua đường dây và phương thức liên lạc vừa mới thiết lập. Cấp trên nhận đủ 24 cuộn 
phim, nhưng do chưa có kinh nghiệm chụp phim nên toàn bộ 24 cuộn phim đó "không đọc 
được". Nhận được thông báo của cấp trên cho biết là phim bị hỏng, ông lập tức tự mình 
đánh máy sao nguyên tài liệu đó ra và đích thân mang tài liệu về căn cứ. Sở dĩ ông phải đích 
thân mang đi vì giao liên không thể mang một tài liệu kềnh càng như vậy, đi là rất không an 
toàn, còn ông thì có "Sự vụ lệnh" của Trần Kim Tuyến nên không sợ ai kiểm soát. Tất nhiên 
đây là việc "chữa cháy", nếu lặp lại thì sẽ nguy hiểm ngay. 

Đồng thời với việc gửi tài liệu đi, ông đã giữ thêm bản gốc trong nhiều ngày để nghiên 
cứu. Ông biết, một khi một tài liệu như thế, do chính Mc Garr đưa ra, thì "sức mấy" mà ông 
Diệm ông Nhu dám phản đối, nên ông dịch và tóm tắt những nội dung quan trọng để giao 
cho bác sĩ Tuyến mà không đưa ra ý kiến riêng... 

Phạm Xuân Ẩn nối được liên lạc với tổ chức chỉ mấy tháng sau khi Ngô Đình Diệm ban 
hành Luật 10/59 "đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật", lê máy chém đi khắp miền Nam, 
dù trước đó Chủ tịch Hội đồng tố cộng trung ương Trần Chánh Thành tuyên bố "hoàn toàn 
tiêu diệt ảnh hưởng áp đảo của cộng sản trong 9 năm trước đây". Tuy nhiên, người Mỹ lại 
ghi nhận: "Vô luận nó đã đóng góp như thế nào vào nền an ninh nội bộ của chính quyền 
Nam Việt Nam, chiến dịch tố cộng đã làm kinh hoàng những người nông dân Việt Nam và 
làm cho dân chúng thêm ghét chế độ" (theo Nhật ký Lầu Năm góc). Cũng chính người Mỹ 
chua xót: "Hoa Kỳ tìm cách tiêu diệt tổ chức Việt Minh cũ và đặt cho cái tên mới Việt Cộng. 
Nhưng quá trình đó, Hoa Kỳ lại tạo ra một Việt Minh mới còn lợi hại hơn rất nhiều cái tổ 
chức Việt Minh cũ mà người Pháp đã phải đương đầu". 

Cao trào Đồng Khởi đã dẫn đến sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam (20.12.1960) và tiếp đó Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Từ đấu 
tranh chính trị chuyển thành đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang và tiến tới 
"chân vũ trang" đưa lên ngang với "chân chính trị". 

Giữa lúc Quân giải phóng cùng với nhân dân toàn miền Nam tiến hành khởi nghĩa phá 
kềm, giành quyền làm chủ khắp nơi thì nội bộ chính quyền Ngô Đình Diệm trở nên lủng 



củng, cuộc đảo chính hụt do Vương Văn Đông và Nguyễn Chánh Thi cầm đầu là biểu hiện 
đàu tiên. 

Để đối phó với cuộc Đồng Khởi, Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh bãi bỏ các quân khu và thành 
lập 4 vùng chiến thuật, áp dụng chính sách quân phiệt ở miền Nam. Đầu năm 1961, trong 
khi tiếp tục tăng viện trự cho chính quyền Ngô Đình Diệm, Chính phủ Mỹ đồng thời yêu cầu 
Ngô Đình Diệm tiến hành "cải cách". Mỹ đề nghị cải tổ hệ thống chỉ huy quân đội, "cải sửa" 
chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên ông Diệm vẫn chần chừ không muốn làm theo ý 
người Mỹ. Đến giữa tháng 5.1961, Phó tổng thống Lyndon Ịohnson sang. Một thông cáo 
chung xác nhận Mỹ tiếp tục tăng viện trợ "để chiến thắng cộng sản" và ông Diệm hứa sẽ tiến 
hành "cải cách". 

Tiếp theo phái đoàn của Ịohnson, từ tháng 6 đến tháng 10.1961, Mỹ cử hai phái đoàn 
quan trọng sang. Thứ nhất là phái đoàn do giáo sư Eugene Staley, Viện nghiên cứu Staníord 
(Đại học Staníord, Caliíornia), đến Sài Gòn vào tháng 6.1961 để xem xét những nhu cầu kinh 
tế cho "cuộc chiến chống cộng trong giai đoạn mới". Tiếp theo là phái đoàn do tướng 
Maxvvell Taylor, cố vấn quân sự đặc biệt của Tổng thống Kennedy, cầm đầu. Edvvard 
Lansdale lúc này đã được thăng quân hàm cấp tướng và làm phụ tá đặc biệt cho Bộ trưởng 
Quốc phòng McNamara, cũng tham gia phái đoàn này. 



Tướng Maxwell Taylorvà Tổng thống Kennedy, tháng 5.1961 - Nguòn: 
history.sandiego.edu 


Hai phái đoàn này đến Sài Gòn nhằm nghiên cứu triển khai "Chiến lược chiến tranh đặc 
biệt", lấy Việt Nam làm thí điểm chiến lược toàn cầu "Phản ứng linh hoạt" của Mỹ. Kết quả là 
kế hoạch Staley - Taylor ra đời. 

Do thiết lập được các quan hệ từ trước và sau một thời gian làm nghề báo với những 
phân tích quân sự - chính trị sắc sảo, lại được đào tạo từ Mỹ, nên các chuyên gia Mỹ rất 
quan tâm đến Phạm Xuân Ẩn và coi ông là "người của Mỹ". Vì vậy, chính Staley đã nhiều lần 
gặp ông để tham khảo ý kiến của ông nhiều lần trong quá trình chuẩn bị kế hoạch nói trên. 
Trong quá trình trao đổi, thấy Phạm Xuân Ẩn có những kiến thức sâu sắc về quân sự, chính 
trị, kinh tế, tư duy đúng như tư duy của người Mỹ, nên Staley đã thuyết trình cho Phạm 
Xuân Ẩn nghe toàn bộ ý đồ, mục tiêu của kế hoạch trước khi nó trở thành chính thức, mục 
đích là thông qua Phạm Xuân Ẩn để biết phản ứng của giới cầm quyền Sài Gòn và qua đó 
Staley cũng muốn Phạm Xuân Ẩn có những bài viết trên Reuters theo "định hướng" thuận 
lợi cho việc triển khai kế hoạch này. Vì vậy mà ông đã biết được ý đồ của người Mỹ "ngay từ 
trong trứng nước" trước khi ông lấy được nguyên bản kế hoạch đó một cách dễ dàng... 



Phạm Xuân Ẩn (thứ 3 từ phải sang) tại Sài Gòn những năm đầu thập niên 60 - Ảnh do gia 
đình cung cấp 


Những điệp vụ cắp tập 


Quả nhiên Vũ Quốc Thúc đã giao bản kê hoạch theo yêu câu của bác sĩ Tuyến đê 
"nghiên cứu và trình cô vấn Ngô Đình Nhu". Nhận được bản kê hoạch, bác sĩ Tuyên 
liên đưa cho Phạm Xuân Ẩn. Ngay lập tức, nguyên bản kê hoạch Staley-Taylor đã 


được chuyên vê Tông hành dinh của kháng chiến, trước khi nó được triển khai thực 
hiện. 

Kế hoạch Staley - Taylor bao gồm 3 giải pháp chiến lược: 1- Tăng cường sức mạnh quân 
đội Sài Gòn do cố vấn Mỹ chỉ huy, sử dụng "trực thăng vận", "thiết giáp vận" để nhanh chóng 
tiêu diệt các lực lượng vũ trang cách mạng. 2- Xây dựng bộ máy chính quyền Sài Gòn mạnh, 
giữ vững thành thị, dập tắt phong trào cách mạng ở nông thôn bằng "bình định" và lập "ấp 
chiến lược". 3- Ngăn chặn biên giới, kiểm soát vùng ven biển, cắt đứt nguồn chi viện từ 
miền Bắc, cô lập cách mạng miền Nam. Kế hoạch được triển khai từ 1961 đến 1965 theo 3 
giai đoạn. Giai đoạn 1, bình định miền Nam trong vòng 18 tháng tính từ giữa năm 1961 với 
hai biện pháp: tăng nhanh lực lượng và khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn (theo công 
thức: Quân đội Sài Gòn + vũ khí trang bị Mỹ + cố vấn Mỹ); thực hiện cho được "quốc sách ấp 
chiến lược", dự kiến đưa 10 triệu dân vào 16 - 17.000 ấp chiến lược. Giai đoạn 2, từ đầu 
năm 1963: khôi phục kinh tế, tăng cường lực lượng quân đội, hoàn thành công cuộc bình 
định. Giai đoạn 3, thực hiện từ đầu năm 1965: phát triển kinh tế, ổn định miền Nam và kết 
thúc chiến tranh. 

Tham gia soạn thảo kế hoạch này, trong nhóm của Eugene Staley về phía Sài Gòn còn có 
Vũ Quốc Thúc. Tất nhiên trong quá trình trao đổi với tiến sĩ Eugene Staley và những chuyên 
gia khác của hai phái đoàn, trong đó có cả tướng Lansdale, Phạm Xuân Ẩn đã liên tục gửi các 
báo cáo phân tích những nội dung cơ bản về trên. Tuy nhiên, cấp trên cần có ngay "nguyên 
bản". 

Kế hoạch Staley-Taylor được soạn thảo bí mật đến mức cho tới khi đã soạn thảo xong 
rồi mà ngay cả Trần Kim Tuyến cũng không biết. Phạm Xuân Ẩn hỏi bác sĩ Tuyến thì ông 
Tuyến nói chưa có văn bản. ông Ẩn cho ông Tuyến biết Vũ Quốc Thúc có tham gia soạn thảo 
kế hoạch này và đề nghị ông Tuyến yêu cầu ông Thúc cung cấp văn bản. ông Ẩn biết chắc 
rằng, nếu bác sĩ Tuyến có bản kế hoạch này thì ông ta sẽ đưa ngay cho ông để "đọc, dịch, 
tóm tắt nội dung và cho ý kiến". Quả nhiên Vũ Quốc Thúc đã giao bản kế hoạch theo yêu cầu 
của bác sĩ Tuyến để "nghiên cứu và trình cố vấn Ngô Đình Nhu". Nhận được bản kế hoạch, 
bác sĩ Tuyến liền đưa cho Phạm Xuân Ẩn. Ngay lập tức, nguyên bản kế hoạch Staley-Taylor 
đã được chuyển về Tổng hành dinh của kháng chiến, trước khi nó được triển khai thực 
hiện. 



Để cụ thể hóa kế hoạch Staley - Taylor, Ngô Đình Nhu chỉ đạo xây dựng "Kế hoạch Ấp 
chiến lược", đây thực chất là giải pháp chiến lược chống chiến tranh du kích. Tài liệu thảo 
xong ông Nhu giao cho Sở Nghiên cứu chính trị bổ sung, sau đó trình lại cho ông Nhu 
duyệt. Duyệt xong, tài liệu này được chuyển lại sang Sở Nghiên cứu chính trị dịch ra tiếng 
Anh để trình cho người Mỹ. 



Một ấp chiến lược thời Ngô Đình Diệm - Nguồn: 

History.navy.mil 

Bác sĩ Tuyến lại giao cho ông Ẩn dịch tài liệu này. Tất nhiên ông Ẩn chụp phim để báo 
cáo về trên trước khi dịch. Đây là tập tài liệu khá dày, lúc đó ông Ẩn được cấp trên giao điều 
tra một số tin tức cấp bách, nên ông phải nhờ Peter Roberts, người của cơ quan tình báo 
Anh (BIS) tham gia dịch cùng ông. Roberts với ông Ẩn có quan hệ thân tình, thường trao đổi 
tin tức. Roberts nhận lời dịch ngay, vì đây là tài liệu mà Tòa đại sứ Anh cũng cần theo dõi. 
Tuy biết tài liệu này để lộ ra ngoài là rất nguy hiểm cho ông, nhưng ông nghĩ rằng tình báo 
Anh không dại gì để mất nguồn tin nên không bao giờ họ để lộ. Bản dịch được giao cho bác 
sĩ Tuyến, chuyển cho ông Nhu giao cho người Mỹ. Người Mỹ đánh giá cao bản dịch. Và tiếp 
đó, ông Ẩn lại được giao dịch tiếp "Kế hoạch Ấp chiến đấu". 

Vậy là ông lấy gọn luôn 2 tài liệu nữa gửi về cơ quan chỉ huy tình báo. 

Quân đội Sài Gòn phát triển rất nhanh dưới kế hoạch này. Đến năm 1962, quân số tăng 
lên 354 ngàn, trong đó có 200 ngàn quân chủ lực được trang bị hiện đại, có 257 máy bay 
chiến đấu, 346 xe thiết giáp. Cố vấn Mỹ được tăng lên 2.630, ngoài ra còn có 8.280 lính Mỹ 
thuộc lực lượng đặc nhiệm. 

Ngày 8.2.1962, Bộ Tư lệnh quân sự Mỹ tại Việt Nam (MACV) được thành lập do đại 
tướng Paul Harkins làm Tư lệnh, thay cho phái đoàn MAAG. Như vậy là Mỹ sẽ trực tiếp nắm 
quyền chỉ huy chiến tranh, thông qua hai bộ phận chủ yếu là lực lượng yểm trợ và lực lượng 
cố vấn trong MACV. 


Tham mưu trưởng của Harkins là tướng Richard Stillvvell, một chuyên viên về tình báo 
quân sự. Một loạt các sĩ quan thân cận của Lansdale và là những người quen của Phạm Xuân 
Ẩn như Rufus Philips, Ogy VVilliams, Leonard Maynard và David Hudson giúp Harkin lập 
một cơ quan yểm trợ cho chương trình ấp chiến lược. Rufus Philips được chỉ định làm 
trưởng cơ quan này. 

Sang Việt Nam, tướng Harkins tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch quân sự của Mỹ 
mà trước đó tướng Mc Garr đã triển khai thí điểm (kế hoạch chống nổi dậy). Năm 1962, 
một kế hoạch quân sự mới của Mỹ, kế hoạch Harkins - Mc Garr, được đem ra áp dụng. Đây 
là kế hoạch quân sự tập trung lực lượng càn quét đánh phá mức độ ngày càng tăng, với chi 
viện hỏa lực mạnh, với chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận nhằm đối phó với các cuộc 
tấn công ngày càng mạnh của ta. Mục tiêu của kế hoạch quân sự này là nhanh chóng tiêu 
diệt lực lượng vũ trang còn non trẻ của ta để giành lại thế chủ động trên chiến trường, 
chiếm lại những vùng đã giải phóng. 

Toàn bộ kế hoạch quân sự này của Mỹ cũng được ông Ẩn "lấy gọn". 

Ngoài những kế hoạch quan trọng nói trên, cùng thời gian này Phạm Xuân Ẩn còn gửi về 
hàng loạt các báo cáo: 

+ Tổ chức lực lượng của quân đội Sài Gòn tăng cường quân số theo kế hoạch của Mỹ 
+ Vũ khí, trang bị mới 

+ Chiến thuật "bủa lưới, phóng lao" (Net and Spear) 

+ Chiến thuật "Diều hâu" (Eagle Flight) 

+ Chiến thuật thiết vận xa MI 13... 

Nhưng chưa hết, ông còn có những báo cáo dồn dập về các hoạt động tình báo của Mỹ, 
về mâu thuẫn giữa Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, mâu thuẫn trong nội bộ chế độ Sài 
Gòn... 




Phạm Xuân Ân (bìa trái) giữa các quan hệ xã 
hội... 


Tình huống nguy hiểm 

Giữa lúc ông thực hiện các điệp vụ cấp tập thì xảy ra một sự cố. Tài liệu đâu tiên 
của Mỹ mà ông gửi vê - tài liệu Mc Garr "Kỹ thuật và chiến thuật chống nổi dậy" - do 
sự thiếu cẩn trọng của cấp trên, nên cơ quan tuyên huấn miên đã trích in ra... phô 
biên cho các tỉnh. Hậu quả là địch nhặt được tài liệu này trong một cuộc hành quân 
càn quét ở khu 9. Nó đã được báo cáo lên Trân Kim Tuyến. Bác sĩ Tuyến liên cho ông 
Ẩn biết việc này. 

Phạm Xuân Ẩn là nhà tình báo duy nhất cung cấp đầy đủ toàn bộ tài liệu "Chiến lược 
chiến tranh đặc biệt" cùng các kế hoạch cụ thể triển khai chiến lược đó của Mỹ và của chính 
quyền Ngô Đình Diệm, mặc dù ông Ẩn thường nhắc chúng tôi "tình báo chiến lược ta có 
hàng trăm, tôi chỉ là một đầu mối", ông không những cung cấp các tài liệu nguyên bản mà 
còn có nhiều báo cáo phân tích khi những kế hoạch đó "còn trong trứng nước" cũng như 
quá trình triển khai chúng. "Cấp trên cần cái gì, tôi cung cấp cái đó", ông nói. 

Ông cũng báo cáo phân tích những mâu thuẫn giữa Mỹ với chính quyền Ngô Đình Diệm 
trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, trong đó có những thông tin quan trọng: Cuối năm 
1961, miền Tây bị lụt lớn, Taylor thừa cơ hội muốn đưa quân sang lấy cớ cứu lụt cho dân, 
nhưng Ngô Đình Diệm không đồng ý. Trước đó Mỹ định đưa cố vấn Mỹ đến cấp sư đoàn, 
trung đoàn nhưng Ngô Đình Diệm không chấp nhận... Nói chung là Ngô Đình Diệm không 
muốn Mỹ xen sâu vào nội bộ chế độ. Mâu thuẫn Mỹ - Diệm mỗi lúc một thêm gay gắt. Đó là 
nguyên nhân dẫn đến việc người Mỹ "thay ngựa giữa dòng". 

Đối với tình báo Mỹ, Phạm Xuân Ẩn đã kịp thời báo cáo về trên những tin tức quan 
trọng: hoạt động của CIA núp trong các tổ chức (mới thành lập và đang hoạt động); hoạt 
động của biệt kích CIA thả ra miền Bắc; việc thả biệt kích của hãng "Flying Tiger" ("Cọp 
bay"); hoạt động của lực lượng đặc biệt "Mũ nồi xanh" ở Tây Nguyên... Trong khi đó, CIA 


hàu như không nắm được gì hoặc, như sau này chính CIA thừa nhận, họ "nắm không chính 
xác" về lực lượng và hoạt động của Quân Giải phóng. 

Từ năm 1961, kết hợp với đấu tranh chính trị được triển khai rộng khắp, các lực lượng 
vũ trang của ta đã lớn mạnh nhanh chóng, bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 
dân quân du kích để đối phó với "Chiến tranh đặc biệt". 


Trong khi vùng giải phóng liên tiếp được mở rộng, ấp chiến lược bị phá hủy hàng loạt 
thì đến giữa năm 1962 tướng Harkins báo cáo với Bộ Quốc phòng Mỹ: "Quân Nam Việt Nam 
đang đẩy lùi Việt Cộng và mở rộng vành đai kiểm soát ở nông thôn... Không nghi ngờ gì nữa, 
chúng ta đang ở thế chiến thắng". "Trên đà thắng lợi" đó, Mỹ tăng gấp đôi viện trợ quân sự, 
từ 321,7 triệu USD tài khóa 1961-1962 lên 675 triệu USD tài khóa 1962-1963. Dưới sự chỉ 
huy của các cố vấn Mỹ, tính đến năm 1962 quân đội Diệm đã tiến hành 4.000 cuộc hành 
quân càn quét tấn công vào vùng giải phóng. 



Máy bay Mỹ bị bắn hỏng trong trận Ấp Bắc, năm 1963 - Nguồn: wikipedia 


Quân Giải phóng đã đáp trả. Trận Ấp Bắc (diễn ra ngày 2.1.1963 tại Ấp Bắc, xã Tân Phú 
Trung, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) là trận mở đầu đánh bại hai chiến thuật chủ yếu "trực 
thăng vận" và "thiết xa vận" của đối phương, được báo chí thế giới miêu tả kỹ lưỡng cho 
thấy Quân Giải phóng không còn là nhóm nhỏ bất lực trước "trực thăng vận" và "thiết xa 
vận" nữa, mà đã lớn mạnh "đủ để đánh bại quân cơ động của đối phương". Phong trào "thi 
đua với Ấp Bắc" được phát động, quân và dân miền Nam đã tấn công và nổi dậy, phá gần 
3.000 trong số hơn 6.000 ấp chiến lược. "Chiến lược chiến tranh đặc biệt" cuối cùng bị phá 
sản, đánh dấu bằng trận Bình Giã (Bà Rịa, tháng 12-1964), tại đây lần đầu tiên bộ đội chủ 
lực Quân Giải phóng mở chiến dịch tấn công cấp trung đoàn và cấp tiểu đoàn, tiêu diệt 2 
tiểu đoàn chủ lực, 1 tiểu đoàn thiết giáp, bắn rơi và bắn hỏng 35 máy bay trực thăng. 


Như chúng tôi đã đề cập trong loạt bài trước, phóng viên Hãng tin Anh Reuters Phạm 
Xuân Ẩn đã đến "thị sát chiến quả" trận Ấp Bắc, bằng máy bay trực thăng Mỹ. Trận đó ông 
được thưởng Huân chương Chiến công. 

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, một cái tin "Nhật không mở mặt trận phía đông" do 
nhà tình báo vĩ đại Richard Sorge báo về, chỉ với một cái tin đó thôi cũng đã làm cho cục 
diện chiến tranh thay đổi, vì Hồng quân Liên Xô không cần phải để lại quân đối phó với 
Nhật, do đó mấy chục sư đoàn phía đông đã được điều về mặt trận chống Đức. Bởi vậy mà 
các nhà nghiên cứu cho rằng cái tin đó của Sorge có giá trị bằng mấy chục sư đoàn. Ngày 
nay chúng ta đã biết những thông tin của Phạm Xuân Ẩn khiến cho các nhà lãnh đạo kháng 
chiến không chỉ biết kế hoạch này kế hoạch kia của Mỹ mà biết rõ Mỹ "như ngồi giữa tổng 
hành dinh của Mỹ". Và chúng tôi nghĩ, các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự rồi sẽ định lượng 
giá trị chiến lược của những thông tin đó, không phải chỉ để vinh danh ngành tình báo và 
vinh danh ông Ẩn, mà quan trọng hơn, để bổ sung vào lý luận quân sự, làm dày thêm bài 
học giữ nước... 

Trở lại chuyện của 1961. Giữa lúc Phạm Xuân Ẩn thực hiện các điệp vụ cấp tập thì xảy ra 
một sự cố. Tài liệu đầu tiên của Mỹ mà ông gửi về - tài liệu Mc Garr "Kỹ thuật và chiến thuật 
chống nổi dậy" - do sự thiếu cẩn trọng của cấp trên, nên cơ quan tuyên huấn miền đã trích 
in ra... phổ biến cho các tỉnh. Hậu quả là địch nhặt được tài liệu này trong một cuộc hành 
quân càn quét ở khu 9. Nó đã được báo cáo lên Trần Kim Tuyến. Bác sĩ Tuyến liền cho ông 
Ẩn biết việc này. 

Phạm Xuân Ẩn báo ngay về trên. Để bảo đảm an toàn cho ông, cấp trên chỉ thị cho ông 
tạm ngưng hoạt động. Mọi liên lạc cũng tạm ngưng để theo dõi. 

Sự cố này quá nguy hiểm. Từ tài liệu này đối phương có thể khoanh vùng, điều tra và 
cuối cùng có thể lần ra ông, bởi những người tiếp cận nó là không nhiều, vấn đề là làm sao 
có thể biết đối phương có lần ra được ông hay không, làm sao biết đối phương nghi ngờ cho 
ai. Nếu có dấu hiệu lộ thì đương nhiên ông phải chạy về căn cứ. Phức tạp nhất là không biết 
có bị lộ hay không. Tự ông phải điều tra việc này. 

Trước hết tại cơ quan mật vụ Phủ Tổng thống. Những người thân tín của Trần Kim 
Tuyến ở đây đều quen thân với ông, ông khéo léo thăm dò coi họ nghi ngờ những đối tượng 
nào. Không thấy biểu hiện nghi ngờ gì hết, càng không có chút biểu hiện nghi ngờ đối với 
bản thân ông. Họ chỉ muốn "xóa vết tích" để khỏi lôi thôi, khỏi phải chịu trách nhiệm. 



ông thăm dò những người quen ở cơ quan an ninh quân đội. Tại đây họ "hoàn toàn 
không biết gì". 

Thăm dò phía tình báo Mỹ. Không thấy có gì nguy hiểm. Qua một người quen là ông 
Đặng Đức Khôi, làm cho CIA, ông được biết CIA kết luận đây là tài liệu "ngụy tạo" nhằm gây 
chia rẽ trong nội bộ, họ không coi đây là tài liệu của Việt Cộng. Để xác minh cho chắc, ông 
hỏi thẳng Trần Kim Tuyến và Lê Văn Thái. Cả hai người này đều trả lời tương tự. Thế là yên 
tâm. 

Khi đã biết chắc là đối phương không có chút nghi ngờ đến mình, Phạm Xuân Ẩn báo cáo 
về trên, xin tiếp tục hoạt động, tiếp tục liên lạc lại bình thường. Cấp trên đồng ý. 

Cơ quan chỉ huy tình báo đã rút kinh nghiệm nghiêm khắc về sự cố này. Chỉ một sơ suất 
về nguyên tắc sử dụng tài liệu cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Nếu Phạm Xuân Ẩn 
không có mối quan hệ sâu với hệ thống phản gián của đối phương để tự mình điều tra thì 
việc quyết định cho ông tiếp tục hoạt động bình thường trở lại là không dễ dàng đối với cấp 
trên. Ông thoát hiểm không phải là do may mắn. ông thoát hiểm là do ông chuyên nghiệp. 
Ông phải tự kiểm tra sự an toàn của bản thân... 



Phạm Xuân Ẩn trong những năm đầu thập niên 60 - Ảnh: Do gia đình cung 
cấp 


Bản lĩnh trước biến cố 


"Thời gian này công việc của tôi rất căng thẳng. Một mặt phải ứng phó khôn khéo 
trước các biến cô phức tạp. Mặt khác cấp trên cân tin tức gấp rút, các chuyên liên lạc 
dày lên. Mặt khác nữa là đòi hỏi của Reuters rất cao, tin tức phải đánh đi liên tục", 
ông Ẩn nói. 

Cần biết, anh em Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu trước những năm 1960 đã "ngoan cố" 
không chịu để Mỹ đưa cố vấn đến cấp sư đoàn, trung đoàn, nhưng do "sự lớn mạnh của 
cộng sản miền Nam", nên họ đã "thay đổi lập trường" không những chấp nhận Mỹ đưa cố 
vấn xuống sâu trong quân đội mà còn tuyên bố "cần có sự giúp đỡ của quân đội Hoa Kỳ". 
Tuy nhiên, họ đã bằng mặt mà không bằng lòng. 

Trong khi ngoài chiến trường bị thất bại liên tiếp, trên chính trường thì siết chặt chế độ 
độc tài gia đình trị. Sau cuộc đảo chính hụt năm 1960, các phe phái đối lập bị khủng bố. 
Phong trào đấu tranh của nhân dân nổi lên khắp nơi. Phật giáo bị đàn áp nên nổ ra đấu 
tranh mà đỉnh cao là vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức (11.6.1963). 

Để đẩy mạnh "Chiến tranh đặc biệt", người Mỹ muốn tăng quân tham chiến và thọc sâu 
bàn tay điều khiển chế độ, nhưng vấp phải sự phản đối của Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Nhu rất 
khó chịu với đám cố vấn Mỹ và không muốn quân Mỹ tham chiến. Bực tức với thái độ của 
Ngô Đình Nhu và thấy việc triển khai các kế hoạch của "Chiến tranh đặc biệt" có nguy cơ 
biến thành công cốc, tháng 6.1963, Henry Cabot Lodge được chính phủ Mỹ cử sang làm đại 
sứ thay cho Frederick Nolting, với "sứ mệnh" gây áp lực để Ngô Đình Diệm chấp nhận cho 
Mỹ tăng quân tham chiến và loại bỏ Ngô Đình Nhu, nếu ông Diệm không chấp nhận thì loại 
bỏ luôn Ngô Đình Diệm. Tình hình nội bộ chế độ Sài Gòn rối như canh hẹ. 

Phạm Xuân Ẩn đã có nhiều báo cáo phân tích tình hình chính trị ở Sài Gòn. Qua các 
nguồn tin, ông cho cấp trên biết có nhiều nhóm âm mưu đảo chính: Nhóm thứ nhất do Trần 
Kim Tuyến, Trần Thiện Khiêm, Phạm Ngọc Thảo [là cán bộ tình báo của ta, dĩ nhiên lúc này 
ông Ẩn không thể biết) và Đỗ Mậu. Nhóm thứ hai do Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, Mai 
Hữu Xuân, Lê Văn Kim và Phạm Văn Đổng cầm đầu. Nhóm thử ba của Đại Việt do Nguyễn 
Tôn Hoàng, Chung Tấn Cang, Phan Huy Quát cầm đầu và nhiều nhóm nhỏ khác. Tất cả các 
nhóm đều có tay chân của CIA cài vào và đều liên hệ với phong trào Phật giáo miền Trung. 

Về âm mưu của Trần Kim Tuyến, điều kỳ lạ là có liên quan đến hai nhà tình báo "Việt 
cộng". Đó là Phạm Ngọc Thảo và Đặng Trần Đức (Ba Quốc). Bác sĩ Tuyến bàn trực tiếp với 
ông Phạm Ngọc Thảo (lúc này đã được thăng quân hàm đại tá) lợi dụng một số tướng lãnh 



đang có âm mưu đảo chính để lên một kế hoạch tiến hành một cuộc đảo chính "hòa bình", 
nghĩa là vừa giữ được mạng sống anh em ông Diệm vừa "cải sửa" chế độ, thoát khỏi sự lệ 
thuộc của người Mỹ. Sau này ông Ba Quốc xác nhận với chúng tôi rằng, là người cầm đầu cơ 
quan mật vụ Phủ Tổng thống và có công lớn trong việc củng cố chính quyền Ngô Đình Diệm 
nhưng Trần Kim Tuyến bị Ngô Đình Cẩn tìm cách loại bỏ, cho nên bác sĩ Tuyến bắt đầu chán 
ghét gia đình họ Ngô. "Bác sĩ Tuyến không giấu tôi quan điểm chính trị của ông ta. ông ta 
không tán thành chế độ gia đình trị và cho rằng Ngô Đình Nhu phạm nhiều sai lầm, đàn áp 
Phật giáo, không được lòng dân. ông ta giao cho tôi liên lạc với các lãnh tụ Phật giáo để phát 
động phong trào chống Diệm-Nhu và lên kế hoạch hoạt động lật đổ. Nhưng kế hoạch bị lộ, 
bác sĩ Tuyến bị chuyển đi làm đại sứ ở Le Caire (Ai Cập)", ông Ba Quốc nói. 



Ngô Đình Diệm quay lưng với Ngô Đình Nhu - Ảnh tư 

liệu 

Đại sứ Henry Cahot Lodge 
(10.1963) - Ảnh tư liệu 

Là người thân với bác sĩ Tuyến, nhưng tất nhiên Phạm Xuân Ẩn không tham gia vào các 
âm mưu này. Phạm Ngọc Thảo và Đặng Trần Đức là các nhà tình báo "hành động", còn 
nhiệm vụ của ông Ẩn thì khác. 

Ông phải giữ được thế đứng lâu dài của mình trong bất kỳ tình huống nào, bất kỳ ai lên 
cầm quyền. Nhưng trong bối cảnh "rối như canh hẹ" này, ông Ẩn đứng trước một tình thế 
quá phức tạp. Nếu đảo chính xảy ra, những người cũ bị loại bỏ thì ông mất các "nguồn tin" 
quan trọng, nhưng lúc này ông không thể "quay lưng" lại với họ, vì như vậy không những 
mất "nguồn tin" mà bản chất con người tình nghĩa của ông cũng không cho phép ông làm 
điều đó. Đối với những người mới, trong cuộc chơi này ông chưa biết ai thắng ai thua. Bởi 


vậy ông chơi thân với tất cả và giữ ý không để phe này nghĩ ông là người của phe kia, ông 
giữ vững "bình phong" Reuters để chứng minh cho các phe phái rằng ông chỉ là một nhà 
báo. "Thời gian này công việc của tôi rất căng thẳng. Một mặt phải ứng phó khôn khéo trước 
các biến cố phức tạp. Mặt khác cấp trên cần tin tức gấp rút, các chuyến liên lạc dày lên. Mặt 
khác nữa là đòi hỏi của Reuters rất cao, tin tức phải đánh đi liên tục", ông nói với chúng tôi. 

Nhưng đây cũng là thời cơ để mở rộng quan hệ, vì phe phái nào cũng cần Reuters nói tốt 
về họ. Do đứng ở "trung tâm thời cuộc", tiếp cận được rất nhiều nguồn tin đa dạng, phong 
phú, lại là người phân tích sắc sảo, nên các tướng lĩnh, chính khách đã hướng về ông, để qua 
ông mà họ nhận định tình hình, mà thay đổi thái độ, mà củng cố địa vị. ông đã khôn ngoan 
"chia cắt" các quan hệ, để nhóm này không biết ông "tư vấn" cho nhóm kia. Thời điểm này 
báo chí nước ngoài bắt đàu tập trung rất đông ở Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn cũng trở thành 
"nguồn tin" của họ. CIA cài người dày đặc, các loại tình báo quốc tế cũng hút vào đây. ông 
Ẩn không chỉ mở rộng quan hệ với CIA để tăng thêm nguồn tin mà còn quan hệ với tình báo 
Anh, Tây Đức, Phòng nhì Pháp và tùy viên của nhiều sứ quán nước ngoài tại Sài Gòn... 

Những quan hệ đó ông đều báo cáo về trên. 

Tình hình khủng hoảng chính trị ở Sài Gòn và mâu thuẫn giữa Mỹ với anh em Ngô Đình 
Diệm ông đều "nắm chắc chắn và báo cáo đầy đủ về trên". Qua ông Ẩn và các lưới tình báo 
khác lúc này đã phát huy hiệu lực, Tổng hành dinh kháng chiến ở Hà Nội và miền biết rõ 
việc Mỹ chuẩn bị "thay ngựa giữa dòng", do đó đã điều chỉnh chiến lược, chiến thuật ứng 
phó. Riêng thời điểm diễn ra cuộc đảo chính 1.11.1963 dẫn đến cái chết của Ngô Đình Diệm, 
Ngô Đình Nhu, ông biết trước 1 ngày, nhưng do lệch với thời gian liên lạc nên đã không báo 
cáo kịp về trên. 

Như vậy là Phạm Xuân Ẩn đã thể hiện xuất sắc bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của một 
nhà tình báo chiến lược tại một trong những thời điểm phức tạp nhất. Tuy nhiên, ai đó 
trong Phủ Tổng thống đã phát hiện Phạm Xuân Ẩn đã có những động thái bất lợi cho chế độ 
Ngô Đình Diệm. Sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ, ký giả tạp chí TIME Merton Perry (sau này 
làm cho Newsweek ) nói với ông: "Nếu cuộc đảo chính không xảy ra thì có lẽ anh đã bị mất 
việc ở Reuters rồi". Perry cho ông Ẩn biết ông ta đã nhìn thấy một công văn trong dinh Tổng 
thống ra lệnh cho cố vấn chính trị Tòa Đại sứ chính quyền Sài Gòn ở Anh vận động chủ hãng 
Reuters rút nhà báo Nick Turner, trưởng đại diện Reuters tại Sài Gòn, về nước, vì "Reuters 



ở Sài Gòn cung cấp thông tin đồn đại không xác thực". Mà Reuters thì thừa biết tất cả tin tức 
đó đều từ Phạm Xuân Ẩn. Do đảo chính xảy ra nên Reuters đã bỏ qua việc này... 



Phạm Xuân Ẩn gặp lại nhà báo Robert Shaplen - Ảnh do gia đình cung 
cấp 


Tin tức tối quan trọng 

Đến đâu tháng 3.1964, Ịohnson thông qua một kê hoạch quân sự mới - kê hoạch 
McNamara - Taylor với các nội dung chính: Tăng cường sự chỉ huy trực tiếp của các 
cô vấn Mỹ, tăng viện trợ quân sự và tăng quân sô quân đội Sài Gòn; đẩy mạnh các 
chiến dịch bình định nông thôn, đặc biệt là các khu vực quanh Sài Gòn; dùng không 
quân đánh phá miên Bắc và Lào, buộc miên Bắc phải ngưng tăng viện cho "Việt cộng". 

Sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ, cả ba nhà tình báo "Việt cộng" gắn với bác sĩ Trần Kim 
Tuyến đều an toàn, ông Phạm Ngọc Thảo bắt đầu lao vào những cơn bão táp khuynh đảo 
chính trường, ông Ba Quốc được "đưa vào máy kiểm tra nói dối" trước khi chuyển sang làm 
ở Đặc ủy Trung ương tình báo. Còn Phạm Xuân Ẩn thì tiếp tục phát huy các lợi thế chiến 
lược... 

Anh em Ngô Đình Diệm chết, nhóm tướng lĩnh Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Mai Hữu 
Xuân, Lê Văn Kim... được người Mỹ ủng hộ, lên cầm quyền. Một số sĩ quan từ Pháp cũng lần 
lượt về giữ các vị trí trong quân đội, trong đó có những người quen cũ của Phạm Xuân Ẩn 


như Nguyễn Huy Lợi, Nguyễn Chánh Thi... và có cả ông Phạm Xuân Giai, người anh họ của 
Phạm Xuân Ẩn. 

Những người mới lên cầm quyền rất cần "sự hợp tác" của các hãng thông tấn, báo chí 
nước ngoài. Do đó ông Ẩn được họ ân cần săn đón. Một loạt các quan hệ "nguồn tin" mới 
được thiết lập, qua những người như Phạm Văn Đổng (là sĩ quan được người Mỹ tín 
nhiệm), Nguyễn Huy Lợi (là "cánh tay mặt" của tướng Nguyễn Văn Vỹ ở Bộ Tổng tham 
mưu), Nguyễn Bé (tham mưu trưởng lực lượng đặc biệt), Nguyễn Chánh Thi... Song ông Ẩn 
không quên duy trì các quan hệ cũ, với những người có vai vế thời Ngô Đình Diệm nay đã bị 
thất thế, như nhóm đàn em của bác sĩ Tuyến. Điều đó không đơn giản là ông "tính chiến 
lược" lâu dài vì có thể sau này họ sẽ trở lại cầm quyền, mà còn vì tình nghĩa bạn bè. Bạn bè 
cũ của họ ai cũng "sợ liên lụy" không dám đến gần, còn ông thì không ngại, ông vẫn thăm 
viếng bình thường, ông an ủi và làm những gì có thể làm được để giúp đỡ họ, bởi vậy ai 
cũng yêu mến nể phục ông. 

Về phía Mỹ, thông qua các mối quan hệ đặc biệt, ông kết thân thêm với Robert Shaplen, 
một nhà báo Mỹ (làm cho tờ NevvYorker) nổi tiếng và có thế lực. ông cũng quen với Lucian 
Conein, trùm CIA ở Sài Gòn. Shaplen và Conein là hai bạn thân và hai người đều trở thành 
bạn thân của ông Ẩn. Conein từng đóng vai trò liên lạc giữa CIA và các tướng lĩnh Sài Gòn, 
và thông qua Conein, các tướng này nhận được sự đồng ý ngầm của Mỹ khi họ lên kế hoạch 
đảo chính Ngô Đình Diệm ngày 1.11.1963. Conein "lừng danh" đến mức Stanley Karnovv, tác 
giả cuốn sách Vietnam - a History từng dành 70 tiếng đồng hồ phỏng vấn với dự định viết 
tiểu sử, là người được Karnovv nhận xét là "một người lính đánh thuê đầy chất giang hồ hảo 
hán, một nhân vật chỉ chết trong tiểu thuyết". Còn Robert Shaplen, theo đánh giá của New 
York Times, "là một tượng đài của báo chí Mỹ", ông có mặt khắp nơi, từ những chiến trường 
trong chiến tranh thế giới thứ hai, từ Triều Tiên, Việt Nam đến những khu rừng già ở Lào, 
Campuchia, đến những khu phố đông người ở Hồng Kông, Singapore... Đối với các phóng 
viên trẻ, "việc đến thăm Robert Shaplen được xem như bắt buộc trước khi đến châu Á". 
Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, ngòi bút của ông ôn hòa, ít chỉ trích chính quyền Mỹ 
so với các đồng nghiệp, mặc dù rốt cuộc ông cũng phê phán gay gắt cuộc chiến do người Mỹ 
gây ra. 




Lính Mỹ tham chiến tại VN được máy bay trực thăng sơ tán khỏi một vị trí quân sự năm 
1965-Ảnh: AFP 

Giới thiệu đôi dòng như vậy để thấy mối quan hệ của ông Ẩn với hai nhân vật này không 
chỉ quan trọng về tin tức mà thông qua hai người này, ông có thể mở rộng và thắt chặt quan 
hệ sâu rộng với rất nhiều người trong giới chức Mỹ cũng như giới cầm quyền mới ở Sài Gòn. 

Thời gian sau đảo chính, cấp trên chỉ thị cho ông đi sâu vào các kế hoạch quân sự, kế 
hoạch ấp chiến lược và tình hình biến động chính trị nội bộ giữa Mỹ và giới cầm quyền mới 
ở Sài Gòn. 

Nhóm tướng lĩnh cầm quyền mới chưa làm được gì mà nội bộ lủng củng triền miên. 
Không bao lâu sau, vào cuối tháng 1.1964, nhóm tướng lĩnh do Nguyễn Khánh và Trần 
Thiện Khiêm đứng đầu đã đảo chính lật đổ Dương Văn Minh (gọi là "Chỉnh lý I"), Nguyễn 
Khánh lên làm Thủ tướng kiêm Tổng tư lệnh quân đội. Tiếp đó, ngày 27.8.1964, Nguyễn 
Khánh và Trần Thiện Khiêm tiến hành cuộc "Chỉnh lý II", lập "tam đầu chế" với Dương Văn 
Minh làm Quốc trưởng, Nguyễn Khánh làm Thủ tướng, Trần Thiện Khiêm làm Tổng trưởng 
Quốc phòng. (Phạm Ngọc Thảo lúc đó cũng được Nguyễn Khánh tin cậy kéo vào làm Giám 
đốc báo chí Phủ Thủ tướng). 

Phạm Xuân Ẩn tận dụng các quan hệ rất khôn khéo gián tiếp chứng minh cho Nguyễn 
Khánh thấy mình chỉ là một ký giả chứ không làm chính trị. Và đặc biệt thông qua Conein và 
các đàn em của ông ta để thiết lập thế đứng của mình trong quan hệ với nhóm Nguyễn 
Khánh. 

Trong khi đó, cũng vào tháng 1.1964, Tổng thống Mỹ Ịohnson cử tướng VVilliam 
C.VVestmoreland sang miền Nam thay Harkins làm Tư lệnh MACV. Trước đó, vào giữa tháng 
12.1963, Ịohnson đã cử McNamara và Taylor sang Sài Gòn để khảo sát tình hình thực tế, với 
một kết quả bi quan rằng các tướng lĩnh mới lên cầm quyền "chỉ muốn làm chính trị ở Sài 
Gòn hơn là tham gia các chiến dịch trên chiến trường". Đến đầu tháng 3.1964, Ịohnson 






thông qua một kế hoạch quân sự mới - kế hoạch McNamara - Taylor với các nội dung chính: 
Tăng cường sự chỉ huy trực 

tiếp của các cố vấn Mỹ, tăng viện trự quân sự và tăng quân số quân đội Sài Gòn; đẩy 
mạnh các chiến dịch bình định nông thôn, đặc biệt là các khu vực quanh Sài Gòn; dùng 
không quân đánh phá miền Bắc và Lào, buộc miền Bắc phải ngưng tăng viện cho "Việt 
cộng". Tháng 7.1964, Cabot Lodge bị triệu hồi về nước, đại tướng Maxvvell Taylor, Tổng 
tham mưu trưởng liên quân được cử sang làm Đại sứ ở Sài Gòn. 

Trên chiến trường, Quân giải phóng đang tấn công tới tấp. Câu hỏi cấp bách mà cấp trên 
đặt ra với Phạm Xuân Ẩn lúc bấy giờ là: "Mỹ có đem quân sang cứu nguy cho chế độ Sài Gòn 
hay không?". 

Tình hình của đối phương ông Ẩn nắm hết. ông báo cáo nội dung kế hoạch McNamara - 
Taylor, những ý đồ của Mỹ và nguyên bản các tài liệu quan trọng: 

+ Chương trình biệt chính. 

+ Kế hoạch bổ sung xây dựng biệt kích dù. 

+ Kế hoạch tình báo dân ý vụ. 

+ Chương trình bình định vùng ven Sài Gòn và vùng xung yếu (PICA). 

+ Kế hoạch quân sự mùa khô 1964-1965 mang tên "Anh dũng 8" (AD8)... 

Tin tức tối quan trọng mà ông Ẩn báo về trên là: Mỹ sẽ đem quân sang Việt Nam... 



Phạm Xuân Ẩn và các đòng nghiệp tại văn phòng của The New York Herald Tribune ở Sài 
Gòn - Ảnh do gia đình cung cấp 


Trở thành nhà báo Mỹ 


Yêu câu khẩn thiết của cấp trên lúc này là: Phải nắm được ý đô mở rộng chiến 
tranh, các biện pháp chiến lược, các kê hoạch quân sự của Mỹ trong từng thời gian, 
trên các chiến trường Việt Nam và Đông Dương... Và Phạm Xuân Ẩn đã gửi vê nguyên 
bản Kê hoạch quân sự của Mỹ do tướng Westmoreland ký, tiếp đó là nguyên bản Kê 
hoạch bình định mới mang tên Kê hoạch "Ấp tân sinh"... 

Trong những tài liệu nguyên bản gửi về thời điểm này, hầu hết là do Phạm Xuân Ẩn tự 
lấy thông qua giới chức cao cấp Mỹ và những người cầm quyền mới. Riêng tài liệu AD8, do 
em ruột ông Ẩn lấy giúp. Người em của Phạm Xuân Ẩn làm việc tại Văn phòng của Hoàng 
Xuân Lãm, sư trưởng Sư đoàn 2 đóng ở Kontum, nhân lúc trực đêm thấy tài liệu này, biết là 
anh mình rất cần giao cho cách mạng, nên đã chép nguyên văn rồi mang về Sài Gòn giao cho 
Phạm Xuân Ẩn. 

"Không báo cáo theo khẩu vị cấp trên", là nhận xét của thiếu tướng Nguyễn Đức Trí 
(Sáu Trí) nguyên Thủ trưởng cơ quan tình báo miền về Phạm Xuân Ẩn mà chúng tôi đã đề 
cập trong loạt bài trước đây. Thời kỳ này (1964) trên chiến trường, Quân giải phóng phát 
triển ngày càng mạnh sau chiến thắng Ấp Bắc. Địch ngày nào cũng mất một vài đồn bót, 
tuần nào cũng mất một quận lỵ hoặc ít nhất 1 tiểu đoàn bị loại khỏi vòng chiến đấu. Ở Sài 
Gòn, các cuộc biểu tình diễn ra rầm rộ. Theo ông Sáu Trí, do đà thắng lợi trên chiến trường, 
nên việc chỉ đạo công tác tình báo hồi đó có khuynh hướng nhấn mạnh đến việc Mỹ thua, 
nhưng Phạm Xuân Ẩn trong các báo cáo của mình, đã thẳng thắn nói rằng ông không thấy 
dấu hiệu gì là Mỹ chịu thua cả. 

Ông khẳng định dứt khoát trong báo cáo gửi về cấp trên: Mỹ sẽ đưa quân sang. Thông 
tin này ông đã lấy được từ Rufus Philips và các sĩ quan CIA trong Bộ Chỉ huy MACV, có phối 
kiểm qua các nguồn tin cao cấp khác của Bộ Tổng Tham mưu quân đội Sài Sòn. Thông tin 
này ban đầu cũng có người chưa tin, nhưng những tài liệu tiếp theo ông gửi về đã chứng 
minh chắc chắn. 

Nội bộ chính quyền Sài Gòn lúc này hết sức lủng củng, giới cầm quyền bị thay đổi xoành 
xoạch. Sau hai cuộc "Chỉnh lý" của Nguyễn Khánh, ngày 13.9.1964, tướng Dương Văn Đức 
tiến hành đảo chính lật đổ Nguyễn Khánh nhưng thất bại, tạo thêm cơ hội cho Nguyễn 
Khánh thâu tóm luôn 3 ghế quyền lực cao nhất: Chủ tịch Hội đồng quân lực, Thủ tướng 
Chính phủ và Tổng trưởng Quốc phòng. 




Thẻ hoạt động báo chí của Phạm Xuân Ấn do Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ (MACV) 
cấp 

Nhưng do sức ép của người Mỹ, ngày 1.11.1964, Nguyễn Khánh buộc phải thành lập 
chính phủ dân sự do Trần Văn Hương làm Thủ tướng, Phan Khắc Sửu làm Quốc trưởng. 

Tiếp đó, ngày 19.2.1965, thiếu tướng Lâm Văn Phát và đại tá Phạm Ngọc Thảo tiến hành 
đảo chính nhưng không thành công. Các tướng Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Văn Thiệu, 
Nguyễn Cao Kỳ chống lại đảo chính. Sự thất bại của cuộc đảo chính này đã đưa trung tướng 
Nguyễn Văn Thiệu nắm chức Chủ tịch Hội đồng quân lực và đưa bác sĩ Phan Huy Quát lên 
làm Thủ tướng thay Trần Văn Hương... 

Sở dĩ các cuộc đảo chính, các biến cố xảy ra triền miên và tất cả các biến cố đó đều có 
bàn tay của CIA, là do người Mỹ vẫn chưa chọn được một nhân vật có thể "bình ổn" được 
chính trường để thực hiện các kế hoạch của Mỹ. về phía ta, các điệp viên (như Phạm Ngọc 
Thảo) được chỉ thị tham gia khoấy động chính trường nhằm làm suy yếu cơ quan đầu não 
chính quyền Sài Gòn để hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân, tạo thế tấn 
công cho Quân Giải phóng trên chiến trường. Nói về sự biến động hồi đó, ông Ẩn bảo nếu 
người Mỹ không muốn thì không có cuộc đảo chính nào diễn ra được, bằng chứng là sau 
này khi đã "chọn được Nguyễn Văn Thiệu" thì tất cả các cuộc đảo chính đều bị "bóp chết 
trong trứng nước". 

Rút kinh nghiệm những biến cố xảy ra dồn dập, Phạm Xuân Ẩn thấy rằng nếu đi sâu vào 
một phe nhóm nào đều hết sức nguy hiểm, mặc dù ông có "bình phong" khá an toàn. Đồng 
thời ông cũng nhận thấy rằng, khi Mỹ đưa quân xâm lược vào thì "bình phong" Reuters của 
ông sẽ không còn thích hợp, vì lúc đó thế lực của truyền thông Mỹ sẽ mạnh áp đảo. Nếu ông 
làm báo Mỹ thì điều kiện tiếp cận với các tướng lĩnh Mỹ cũng như với giới cầm quyền Sài 
Gòn sẽ tốt hơn, không chỉ đối với tin tức mà cả với việc mở rộng quan hệ. Vì vậy, ông 






chuyển sang làm phóng viên cho nhật báo The NewYork Herald Tribune, cùng với một đồng 
nghiệp người Mỹ - nữ ký giả Bervely Deepe. 

Vừa nhận việc với tờ The NewYork Herald Tribune thì Giám đốc Quỹ Á châu Thomas 
Hovvard thuyết phục ông Ẩn về làm phụ tá cho ông ta. ông Thomas Hovvard nói với Phạm 
Xuân Ẩn rằng cơ quan này đang mở rộng phạm vi hoạt động và rất cần một người cộng sự 
tin cậy như ông Ẩn. ông Ẩn biết cơ quan này được CIA yểm trợ, nên hẹn sẽ nghiên cứu rồi 
trả lời. Mấy hôm sau, Hovvard mời ông đi ăn để thảo luận, nhưng trước giờ hẹn, ông ta đã bị 
thương nặng do một cuộc đánh bom của đặc công ta vào Sài Gòn, cuộc đánh bom đó được 
coi là "món quà dành cho VVestmoreland" mới sang nhậm chức chỉ huy quân đội Mỹ. 

Trở thành một nhà báo Mỹ, hoạt động của Phạm Xuân Ẩn thuận lợi hơn nhiều so với 
trước, nhất là trong quan hệ đối với những người cầm quyền mới đang bị "thay đổi xoành 
xoạch". Chẳng hạn như đối với Nguyễn Khánh. Khi còn làm Chủ tịch Hội đồng quân lực, 
Nguyễn Khánh "rất tín nhiệm" ký giả Bervely Deepe, do đó cũng tín nhiệm ông Ẩn. ông Ẩn 
bảo những bài viết của nữ ký giả này là "rất chính xác" nên có ảnh hưởng trong dư luận Mỹ, 
được Quốc hội Mỹ quan tâm. Nguyễn Khánh coi trọng bà vì ông ta cần tiếng nói của báo chí 
Mỹ bênh vực quan điểm của ông ta đối phó lại tướng Maxvvell Taylor. Khi cần, Nguyễn 
Khánh đích thân gặp bà Deepe hoặc sai Phạm Quang Tước, người chỉ huy tình báo đến gặp 
bà Deepe hoặc ông Ẩn để cung cấp tin tức. 

Sau khi dựng lên "sự kiện Vịnh Bắc Bộ", ngày 7.8.1964, Quốc hội Mỹ thông qua Nghị 
quyết cho phép chính quyền Ịohnson leo thang chiến tranh, ném bom miền Bắc. Và ngày 
8.3.1965, 2 tiểu đoàn của Lữ đoàn viễn chinh thủy quân lục chiến số 9 của Mỹ đổ bộ vào Đà 
Nằng, mở đầu việc Mỹ trực tiếp xâm lược Việt Nam, đánh dấu việc chuyển từ chiến lược 
chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ. Những tin tức mà Phạm Xuân Ẩn gửi về là 
hoàn toàn chính xác. 



Lính Mỹ đổ bộ vào bờ biển Đà Nong năm 1965 - (Nguồn: 
talkingproud.us) 

Yêu cầu khẩn thiết của cấp trên lúc này là: Phải nắm được ý đồ mở rộng chiến tranh, các 
biện pháp chiến lược, các kế hoạch quân sự của Mỹ trong từng thời gian, trên các chiến 
trường Việt Nam và Đông Dương... Và Phạm Xuân Ẩn đã gửi về nguyên bản Kế hoạch quân 
sự của Mỹ do tướng VVestmoreland ký, tiếp đó là nguyên bản Kế hoạch bình định mới mang 
tên Kế hoạch "Ấp tân sinh"... 



TS Nguyễn Văn Hảo - ảnh: 
H.H.V 


Phạm Xuân Ân dưới mắt một cựu phó Thủ tướng chính quyền Sài Gòn cũ 


"Ẩn là một nhân tài. Ảnh chọn chính nghĩa đi theo và lúc nào cũng trọng nhân 
cách. Ảnh không bao giờ làm hại ai và luôn làm người ta cảm thấy yên lòng" - (lời tiên 
sĩ Nguyễn Văn Hảo). 

Trước khi tiếp tục đề cập đến các điệp vụ của Phạm Xuân Ẩn, xin trở lại câu chuyện về 
nhân cách của ông. Trong loạt bài trước đây, lần đầu tiên Báo Thanh Niên gọi Phạm Xuân Ẩn 
là nhà tình báo vĩ đại. Sự vĩ đại đó bao hàm tài năng và nhân cách. 

Trả lời những người bạn Mỹ, ông Ẩn nói ông không bao giờ ân hận về những gì ông đã 
làm. Sở dĩ ông Ẩn phải khẳng định như vậy vì sách báo nước ngoài có những đánh giá khác 
nhau về cuộc đời ông, họ chưa hiểu hết chân lý giản dị của người dân ở một đất nước bị 


ngoại bang xâm lược. Phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập 
cho Tổ quốc thì dĩ nhiên không có gì phải ân hận, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng 
đã làm và sẽ làm khi có ngoại xâm. Mỗi người làm theo mỗi cách, tùy theo điều kiện, tùy 
theo hoàn cảnh. 

Trong dịp về xã Điện Tiến (Điện Bàn, Quảng Nam) để viết bài về anh hùng Mười Khôi, 
tôi đã nghe nhiều câu chuyện về hành động yêu nước của những người dân bình thường 
nhất, trong đó có câu chuyện huyền thoại về một người phụ nữ. Đó là chuyện của bà Đặng 
Thị Dũng. Đầu năm 1971, lúc đó nhiều chiến sĩ đặc công đang ở trong nhà bà. Bất ngờ một 
toán lính Mỹ xuất hiện. Chúng xả súng bắn chết chồng bà và cô con gái lớn 13 tuổi ngay tại 
chỗ. Bà Dũng lúc này đang mang thai, nhưng vẫn xông lên ôm chặt khẩu trung liên mà tên 
lính Mỹ đang bắn, bà dùng hết sức bình sinh đẩy nòng súng chĩa lên trời để các chiến sĩ giải 
phóng nhân đó mà chạy thoát. Chúng bắn bà bị thương vỡ một mảng đầu. Chúng bắt bà, tra 
tấn dã man, rồi thả bà ra. Bà vẫn sinh con, 5 mẹ con tiếp tục về quê trụ bám. Bà Dũng giờ 
đây đã ngoài 80 tuổi, trên đầu bà vết sẹo vẫn còn lõm sâu... Bà Dũng đã "chống Mỹ, cứu 
nước" như vậy đó. 



Bà Đặng Thị 
Dũng 

Kết thúc chiến tranh, mặc dù chồng con bị giặc giết, mặc dù bản thân bị thương tật vì 
súng đạn giặc, vì những đòn tra tấn của giặc, nhưng bà Dũng và những người như bà Dũng 
không còn thù oán ai, miễn là được hồn nhiên lam lũ trên đồng ruộng là tốt rồi. Tất nhiên 
Phạm Xuân Ẩn không biết bà Dũng, nhưng ông biết rõ mình đang chiến đấu trong thế trận 
chiến tranh nhân dân với rất nhiều những người dân hiền lành và quật cường như bà Dũng. 
Ông Ẩn không muốn ai đề cao mình, một mặt do bản tính ông khiêm tốn, mặt khác ông ý 
thức được đằng sau ông còn có rất nhiều người như bà Dũng và gần ông hơn là hàng chục 
chiến sĩ đã thầm lặng hy sinh để bảo vệ sự an toàn của cụm tình báo mà ông là trung tâm. 



"Không ân hận", điều đó còn hàm chứa một ý nghĩa khác. Do đặc điểm nghề nghiệp và 
công việc của ông, ông có nhiều bạn bè ở "phía bên kia", gồm cả người Mỹ và các tướng tá, 
chính khách chế độ Sài Gòn. Theo chúng tôi, ông Ẩn biết rõ rằng nếu tất cả những bí ẩn của 
cuộc đời ông đều được công khai hết thì cũng không có bất cứ điều gì khiến ông phải xấu hổ 
trong quan hệ với bạn bè. Vì ông là nhà phân tích quân sự - chính trị sắc sảo, lại có quan hệ 
sâu rộng, nên họ cần tham khảo ý kiến, tranh thủ chất xám của ông. Họ giao tài liệu cho ông 
là vì mục đích của họ. ông giúp họ những gì ông có thể, miễn là sự giúp đỡ đó không có hại 
cho cách mạng, ông thu thập những tài liệu đó gửi về Tổng hành dinh kháng chiến để có đối 
sách thích hợp nhằm bẻ gãy ý đồ xâm lược, làm thất bại các kế hoạch chiến tranh. Không có 
ai "phía bên kia" bán tài liệu cho ông, ông cũng không "lấy cắp", không lợi dụng để làm hại 
bạn bè. Sau này biết việc ông làm, những bạn bè của ông "phía bên kia", những người hiểu 
được những sai lầm của người Mỹ khi gây ra cuộc chiến phi nghĩa chống Việt Nam, không ai 
phiền trách gì ông. Họ đều nể phục ông Ẩn. 

Người ta thường gọi nghề báo là một "vỏ bọc" của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, người ta 
cũng gọi ông có cuộc đời "hai mặt". Nhưng sự thật thì ông đã làm báo một cách chuyên 
nghiệp, làm báo một cách chính trực. Nếu nói "hai mặt" thì mặt nào trong cuộc đời ông cũng 
chính trực cả. Sự chính trực đó làm nên tầm vóc của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn và tầm vóc 
của ký giả Phạm Xuân Ẩn. 



Thẻ hoạt động báo chí của Tổng cục Chiến tranh chính trị quân đội Sài Gòn cấp cho Phạm 
Xuân Ẩn 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, cựu Phó thủ tướng chính quyền Sài Gòn cũ, là một trong những 
người bạn thân của Phạm Xuân Ẩn. Ngày 30.4.1975 ông Hảo quyết định không ra đi, mặc dù 
ông là một quan chức cấp rất cao của chế độ cũ và không có một mối liên hệ nào với cách 
mạng, ông sẵn sàng chờ đợi điều xấu nhất xảy ra với ông, nhưng không có điều xấu nào xảy 
ra cả... 



Nói chuyện với chúng tôi về Phạm Xuân Ẩn, tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo cho biết: "Tôi quen 
anh Ân khi tôi làm Phó thủ tướng chế độ cũ. Sau 30.4.1975, tôi và ảnh gặp nhau thường xuyên 
với tư cách bạn bè, hâu như tuân nào cũng gặp, mãi cho tới lúc tôi rời khỏi Việt Nam năm 
1982...". 

Ông Hảo đã dành những lời thật tốt đẹp để nói về Phạm Xuân Ẩn: "Chúng tôi quen nhau 
bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn. Hòi đó ảnh là ký giả Báo TIME, gặp tôi để phỏng vấn về kinh 
tế. Gặp con người này, tôi vừa tò mò vừa thích thú: Sao Việt Nam có thể có một người đủ trình 
độ và uy tín làm phóng viên một tờ báo tầm cỡ của Mỹ, lại được người Mỹ nể trọng như vậy! 
Trong câu chuyện trao đổi, anh Ẩn cởi mở, thoải mái, thỉnh thoảng lại chen một chuyện trào 
phúng, rất dễ thông đạt. Tôi cảm nhận được con người ảnh ngay thật, không có thủ đoạn, 
không có hậu ý gì. Sau đó ảnh viết một bài trên Báo TIME, tuần đó có chuyên đề về Việt Nam. 
Hòi đó khi tiếp xúc với Phạm Xuân Ẩn, không có ai nghi ngờ ảnh là tình báo cho bên kia hết. 
Ảnh có nghệ thuật ẩn giấu vai trò bí mật của mình một cách tuyệt vời. Ảnh chân thành, thân 
thiện thực sự, không hê giả dối". 

Về quan hệ với Phạm Xuân Ẩn sau giải phóng, ông Hảo kể: "Sau 1975, tôi với anh Ẩn thân 
thiết lắm. Chúng tôi rất hợp tánh nhau, mở hết lòng ra chơi với nhau, không có giới hạn. Cho 
đến khi rời khỏi Việt Nam năm 1982 tôi vẫn không biết anh Ẩn là tình báo. Ra nước ngoài ròi 
tôi mới nghe nói. Lúc đó tôi mới hỡi ôi... Tôi tự hỏi, anh ta làm tình báo, có phải là từ 1975 đến 
lúc đó anh ta đã nhận nhiệm vụ theo dõi tôi hay không. Tôi ấm ức đến mức độ 10 năm sau khi 
trở về Việt Nam, tôi mời ảnh đi ăn cơm để hỏi cho ra lẽ. Anh Ẩn nói: Moa có thể lấy danh dự 
nói với toa là không bao giờmoa làm chuyện đó. Bạn là bạn, không thể nào moa làm chuyện 
đó được. Nghe Ẩn nói, tôi tin ngay. Sau này tôi cũng biết chắc chắn là không có chuyện đó". 

"Ẩn là một nhân tài. Ảnh chọn chính nghĩa đi theo và lúc nào cũng trọng nhân cách. Ảnh 
không bao giờ làm hại ai và luôn làm người ta cảm thấy yên lòng", tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo 
nhận xét... 




Phạm 
Xuân Ẩn 


Giữa thời điểm lịch sử 


Trong thời điểm lịch sử đó, sau khi gửi nguyên bản kê hoạch quân sự của tướng 
Westmoreland và kê hoạch bình định mới vê Tổng hành dinh kháng chiến, tức là nội 
dung của hai gọng kìm chiên lược "tìm diệt" và "bình định", Phạm Xuân Ẩn đã tiếp tục 
cung cấp những tin tức hết sức quan trọng... 

Sự phá sản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" đánh dấu bằng chiến thắng Bình Giã 
của Quân giải phóng, trận đánh mà chính tướng VVestmoreland sau này cũng thừa nhận là 
"thất bại có tính báo trước rõ nhất của quân đội Nam Việt Nam" [VVestmoreỉand, A Soldier 
Reports ). Cựu tham mưu phó lục quân Mỹ, tướng Bruce Palmer cũng khẳng định: "Nếu 
trong năm 1965, Mỹ không đưa các lực lượng chiến đấu trên bộ vào tham chiến thì chắc 
chắn Nam Việt Nam đã sụp đổ và Bắc Việt Nam đã chiếm lấy nó ngay rồi" ( Bruce Palmer, Vai 
trò quân sự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, dẫn theo quansuvn.net). 



iNăm 1967, sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ mang tên Anh Cả Đỏ (Big Red 
One) tham gia một cuộc hành quân lớn đánh vào Khu Tam Giác sắt Củ Chi. Đó là cuộc hành 
quân Cedar Falls. Cuộc hành quân đã bị thất bại, không thể tiêu diệt được chủ lực của Quân 


giải phóng mà ngược lại quân Mỹ còn bị thiệt hại nặng nề trước cách đánh khôn khéo, chủ 


động của Quân giải phóng. Phạm Xuân Ẩn đã báo trước cuộc hành quân này. 

Chiến lược "chiến tranh cục bộ" được Mỹ triển khai ở Việt Nam trong bối cảnh như vậy. 
Đến cuối năm 1965 đã có hơn 20 vạn quân Mỹ và chư hầu, trong đó có hơn 18 vạn quân Mỹ, 
cộng với quân đội Sài Gòn, hợp thành một đội quân trên 72 vạn. Đội quân này vào cuối năm 
1967 đầu năm 1968 lên tới hơn 1 triệu, gồm 486.000 lính Mỹ, 58.800 lính các nước chư hầu 
và 650.000 lính quân đội Sài Gòn. Các phương tiện chiến tranh hiện đại nhất được đem ra 
sử dụng, trong đó lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom B52. "Tìm diệt" và "bình định" là 
hai gọng kìm được áp dụng ở miền Nam, đồng thời leo thang chiến tranh ra miền Bắc với 
cường độ dữ dội (chỉ tính riêng năm 1965, Mỹ đã sử dụng 55.000 phi xuất đánh ra miền 
Bắc). Vừa triển khai lực lượng và bố trí chiến trường, Mỹ mở ngay chiến lược phản công 
mùa khô 1965-1966 nhằm "tìm diệt" quân giải phóng tại hai chiến trường trọng điểm là 
khu V và Đông Nam bộ với 450 cuộc hành quân càn quét, trong đó có 20 cuộc hành quân 
quy mô lớn... 

Ngày 17.7.1966, trong lời kêu gọi toàn dân chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tuyên bố sắt đá: "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà 
Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá song nhân dân Việt Nam 
quyết không sự! Không có gì quý hơn độc lập tự do\". 

Trong thời điểm lịch sử đó, sau khi gửi nguyên bản kế hoạch quân sự của tướng 
VVestmoreland và kế hoạch bình định mới về Tổng hành dinh kháng chiến, tức là nội dung 
của hai gọng kìm chiến lược "tìm diệt" và "bình định", Phạm Xuân Ẩn đã tiếp tục cung cấp 
những tin tức hết sức quan trọng: 

+ Báo trước các cuộc hành quân lớn của Mỹ và quân đoàn 3 quân đội Sài Gòn, như các 
cuộc hành quân Cedar Falls, Birmingham... 

+ Báo cáo chi tiết về bố trí, sử dụng lực lượng Mỹ và chư hàu. 

+ Kế hoạch xây dựng quân đội Sài Gòn. 

+ Kế hoạch quân sự AB142 (1966). 

+ Kế hoạch quân sự AB 143 (1967). 

+ Diễn biến trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1967, tranh chấp giữa các phe nhóm 
trong chính quyền Sài Gòn... 

Những tin tức từ Phạm Xuân Ẩn đã giúp cho Tổng hành dinh kháng chiến đánh giá đúng 


ý đồ của Mỹ. 


Để thấy hết ý nghĩa của hoạt động tình báo kháng chiến nói chung và của Phạm Xuân Ẩn 
nói riêng, cần biết qua về hoạt động tình báo của Mỹ vào thời điểm này. Theo tướng 
B.Palmer thì: "Hoạt động hành quân không đạt kết quả nếu tin tức tình báo thiếu chất 
lượng". Mặc dù Tổng thống Mỹ và các nhà hoạch định chính sách ở VVashington "có quá 
thừa các bản nghiên cứu và ước tính tình báo về Việt Nam", nhưng hệ thống tình báo Mỹ 
trong chiến tranh Việt Nam có quá nhiều nhược điểm, ông Palmer cho rằng, trong thời 
chiến, tư lệnh chiến trường thường là viên tư lệnh thống nhất, có quyền điều khiển tất cả 
các nguồn cung cấp tình báo, tuy nhiên chiến trường Việt Nam là trường hợp duy nhất mà 
tổ chức thời chiến nói trên không được áp dụng. Hậu quả là 1 tỉnh lỵ hoặc 1 huyện lỵ mà có 
đến 2 trung tâm thẩm vấn, 1 dành cho cơ quan tình báo trung ương (CIA), một dành cho 
MACV. MACV quan tâm đến các khía cạnh tình báo trực tiếp cho cuộc chiến, CIA lại chú ý 
đến khía cạnh chiến lược dài hạn. Nhưng vấn đề mà tướng Palmer cho là đặc biệt phức tạp 
và gây tranh cãi trong cộng đồng tình báo Mỹ suốt cuộc chiến tranh là "ước tính số quân và 
xác định thành phần các đơn vị lớn của địch”. "Đó là sự xét đoán về tình báo quân sự khó 
khăn nhất, nhất là trong chiến tranh nhân dân ở Việt Nam, một cuộc chiến mà quân chính 
quy rất khó phân loại các lực lượng trực tiếp chiến đấu với các lực lượng gián tiếp. Lại còn 
rất khó ước tính thương vong của bộ đội địch vì lực lượng tham chiến có cả dân thường, 
quân chính quy, quân địa phương và dân quân. Ước tính giữa CIA và MACV về số đơn vị 
địch tham chiến phải trải qua thời gian lâu dài mới nhích lại gần nhau, còn với lực lượng 
quân du kích thì khác xa nhau một trời một vực" [tài liệu đã dẫn). Liên quan đến vấn đề này 
là hội chứng "đếm xác". Tướng Palmer viết tiếp: "Phân biệt được số quân trực tiếp tham 
chiến là chính quy hay không chính quy rất khó khăn nên có xu hướng gây thương vong cho 
dân thường để làm tăng số "địch" bị chết. Nó (hội chứng "đếm xác") khuyến khích các đơn 
vị chiến đấu vừa thổi phồng con số và thêm thắt vào báo cáo số địch thương vong làm cho 
hội chứng "đếm xác" gay gắt thêm". 

Đề cập đến những yếu kém về phản tình báo của Mỹ, tức là những nỗ lực để ngăn chặn 
không cho đối phương biết về các kế hoạch quân sự và các vấn đề quân sự khác, tướng 
Palmer cho rằng việc bảo đảm an toàn thông tin liên lạc của Mỹ ở Đông Nam Á là không 
hoàn hảo. "Do thói quen cẩu thả, nói thẳng (không dùng mật mã) qua máy điện thoại hoặc 
máy vô tuyến không an toàn, nên địch thường biết trước kế hoạch của Mỹ rất rõ, kể cả các 
cuộc ném bom của Bộ Tư lệnh không quân chiến lược nên đã có biện pháp báo động cho bộ 



đội và người của họ. Hậu quả là Mỹ đã bỏ mất nhiều cơ hội và lợi thế quý giá gây bất ngờ 
cho địch". 

Nhận xét đó là đúng trên lý thuyết, nhưng thực tế thì khác. Việc dò được những thông 
tin rò rỉ do sự "cẩu thả" của đối phương là có, nhưng rất ít. Trường hợp của Phạm Xuân Ẩn 
có lẽ là rất khó hiểu đối với các nhà phân tích quân sự phương Tây... 



Phạm 
Xuân Ẩn 


"Việt Nam hóa chiến tranh" - Hà Nội biết trước Nguyễn Văn Thiệu 


Năm 1969, Nixon lên làm Tổng thống Mỹ, kê hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" mà 
các nhóm nghiên cứu đã chuẩn bị từ năm 1968 được Nixon chấp nhận trên căn bản. 
Ông Ẩn đã có được một bản dự thảo kê hoạch, ông đã tiến hành xác minh rất công 
phu, sau khi biết chắc chắn đó chính là tài liệu vê căn bản đã được Nixon duyệt ông 
mới gửi về trên. 

Năm 1966 nhật báo New York Herald Tribune bên Mỹ phải đóng cửa. Nữ ký giả Berverly 
Deepe và ông Ẩn có một thời gian cộng tác cho một số tờ báo, cho Hãng truyền hình NBC, 
sau đó làm chính thức cho tờ Christian Science Monitor. Đây cũng là một tờ báo có uy tín của 
Mỹ. 

Lúc này đồng thời với việc đưa quân vào miền Nam, người Mỹ đã gạt tướng Nguyễn 
Khánh, gạt luôn các ông Phan Khắc Sửu và Phan Huy Quát, tạo điều kiện cho các tướng 


Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ dùng quân đội nắm chính quyền, tiếp tay cho quân đội 
Mỹ tiến hành các chiến dịch "tìm diệt" và "bình định". Từ đây nội bộ chính quyền Sài Gòn 
tuy vẫn còn mâu thuẫn đấu đá nhau, nhưng không còn xảy ra đảo chính, vì người Mỹ đã 
"chọn được" Nguyễn Văn Thiệu. 

Phạm Xuân Ẩn tiếp tục thắt chặt quan hệ sâu hơn, rộng hơn với giới chức có thế lực Mỹ 
và chính quyền, quân đội Sài Gòn. Lúc này ngoài Phạm Xuân Ẩn, nhiều lưới tình báo chiến 
lược khác cũng phát huy hiệu lực, tin tức các lưới bổ sung cho nhau, phục vụ một cách toàn 
diện yêu cầu của kháng chiến. 

Cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 của Mỹ thất bại. Mùa khô 1966-1967, 
Mỹ huy động 20 sư đoàn, 10 lữ đoàn và trung đoàn cùng 4.000 máy bay, 2.500 xe bọc thép, 
2.540 khẩu pháo, 500 tàu chiến lớn nhỏ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ hai quy mô 
lớn hơn với 895 cuộc hành quân càn quét (nhiều gấp đôi cuộc phản công lần trước). Cuộc 
phản công tập trung chủ yếu vào chiến trường Đông Nam Bộ với mưu đồ tiêu diệt các cơ 
quan đầu não của quân giải phóng, trong đó lớn nhất là cuộc hành quân Ịunction City với 
45.000 quân tham chiến đánh đi đánh lại chiến khu Dương Minh Châu (bắc Tây Ninh) và 
tam giác sắt Củ Chi suốt hơn 50 ngày. Cuộc phản công chiến lược này cũng thất bại. 

Về phía quân giải phóng, đến cuối năm 1967 bộ đội chủ lực có 7 sư đoàn, 15 trung đoàn, 
50 tiểu đoàn độc lập, bộ đội địa phương có 55 tiểu đoàn, 17 đại đội, 144 trung đội độc lập 
cùng 300.000 dân quân du kích. Lực lượng này kết hợp với phong trào đấu tranh chính trị 
của nhân dân đã bẻ gãy hai cuộc phản công chiến lược của Mỹ, tạo thế trận vững chắc cho 
cuộc tổng tấn công và nổi dậy lịch sử Tết Mậu Thân 1968. 

Những năm 1966,1967,1968 công việc của Phạm Xuân Ẩn rất căng thẳng. Lúc này ông 
không chỉ cung cấp tin tức tình báo chiến lược mà còn cung cấp các tin tức chiến dịch, 
những điều tra cụ thể phục vụ chiến đấu. Liên lạc mỗi tháng tăng lên đến 4-5 lần. 

Trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân, cả đợt 1 và đợt 2, ông đều cung cấp những tin tức 
về diễn biến ở mặt trận và tình hình nội bộ của đối phương. 


Mỹ phản công vào mùa khô 1965 -1966 - Ảnh: tư 

liệu 

Sau đợt 2 chiến dịch Mậu Thân, tướng VVestmoreland bị mất chức và bị triệu hồi về 
nước, tướng Abrams lên thay. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đưa sang Sài Gòn 3 nhóm nghiên 
cứu chiến lược: 

- Nhóm của Donald Marshall với khoảng 25 sĩ quan, có 7 tiến sĩ nhiều ngành khác nhau. 

- Nhóm của giáo sư Guy Pauker, Giám đốc Á châu của Rand Corporation. 

- Nhóm của giáo sư Hermann Kahn của Hãng nghiên cứu Hudson Institute. 

Ông Ẩn được bạn bè đồng nghiệp giới thiệu với các nhóm nghiên cứu đó, bản thân ông 
cũng có một số người bạn Mỹ là thành viên các nhóm này, nên ông có dịp tham gia trao đổi 
nhiều vấn đề. Qua đây ông nắm được những nội dung của kế hoạch xuống thang chiến tranh 
mà sau này gọi là kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh". Một báo cáo chi tiết về kế hoạch này 
đã được ông viết gửi về trên. Những nội dung của nó đã được ông xác minh từ ba nhóm 
nghiên cứu. Như vậy là ông Ẩn đã cho lãnh đạo kháng chiến biết trước ý đồ của Mỹ trong 
giai đoạn này. 

Năm 1969, Nixon lên làm Tổng thống Mỹ, kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh" mà các 
nhóm nghiên cứu đã chuẩn bị từ năm 1968 được Nixon chấp nhận trên căn bản. ông Ẩn đã 
có được một bản dự thảo kế hoạch, ông đã tiến hành xác minh rất công phu, sau khi biết 
chắc chắn đó chính là tài liệu về căn bản đã được Nixon duyệt ông mới gửi về trên. 

Cần biết, cũng trong năm 1969, Nixon đã gặp Nguyễn Văn Thiệu ở đảo Midway để 
thuyết minh cho Nguyễn Văn Thiệu về kế hoạch "Việt Nam hóa chiến tranh", điều thú vị là 
nội dung đó Hà Nội đã biết trước. 

Cuối năm 1969, xảy ra một chuyện phức tạp. Hai vụ địch đem xử cán bộ tình báo của ta 
là Trần Ngọc Hiền và Huỳnh Văn Trọng, ông tìm cách tiếp cận các tài liệu của vụ án và thấy 
những người này nằm trong một lưới tình báo chiến lược, trong tài liệu mà lưới này thu 
được có kế hoạch quân sự AB144. Tài liệu này chính ông cũng đã gửi một bản về trên vào 
cuối năm 1968. Biết việc này ông Ẩn rất lo lắng. Việc lưới tình báo kia để lộ ra một tài liệu 
như vậy sẽ ảnh hưởng đến ông, vì nếu biết tin này thì người đưa cho ông tài liệu đó sẽ rất 
ngán không dám đưa nữa, dù họ không hề nghĩ ông có liên quan gì đến cộng sản. 


Đối với ông Huỳnh Văn Trọng, ông nhớ lại đã có ăn cơm với vợ chồng ông Trọng hai lần, 
cả hai lần đều có các quan chức Mỹ và Việt dự, riêng lần thứ hai có chụp hình kỷ niệm, ông 
Huỳnh Văn Trọng là cố vấn chính trị của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đương nhiên cả ông 
Trọng và ông Ẩn người này không thể biết người kia là tình báo của ta. Qua người quen, ông 
Ẩn biết bức ảnh kỷ niệm này đã được đưa lên Phủ Tổng thống, ông lo không biết bọn an 
ninh có đưa bức ảnh này cho bọn chiêu hồi và tù binh nhìn mặt không và những người cho 
nhìn mặt không biết có ai biết ông hay không. Suốt thời gian này ông phải bám sát để theo 
dõi bên an ninh để nghe động tĩnh. Do vậy mà ông đã bị hạn chế mất một thời gian, cho đến 
khi ông biết chắc là mình an toàn. 

Vì hạn chế đó nên đến cuối năm 1969 ông vẫn chưa lấy được kế hoạch quân sự AB145, 
cho đến đầu năm 1970 ông mới chép được nội dung kế hoạch này và 1 tháng sau mới lấy 
được nguyên bản. Khi ông chụp phim xong chuẩn bị gửi về thì được lệnh hủy phim vì tài 
liệu này lưới tình báo khác đã gửi về rồi. Chúng tôi nêu chi tiết này để thấy tính kỷ luật cao 
và sức làm việc phi thường của Phạm Xuân Ẩn... 



Phạm Xuân 
Ản 


Giữa những cuộc săn đón của tình báo quốc tế 


CIA và tình báo Anh, tình báo Đài Loan... đêu đê nghị Phạm Xuân Ẩn làm cho họ. 
Ông báo cáo cấp trên. Cấp trên bảo: "Nếu thấy có lợi cho cách mạng thì cứ làm !". 



Vào đầu năm 1969, lúc này Phạm Xuân Ẩn đã chuyển hẳn sang làm cho báo TIME, một 
loạt các tổ chức tình báo quốc tế "săn đuổi", lôi kéo ông làm cho họ. 


Trước hết là CIA. Mặc dù ông Ẩn có mối quan hệ thân tình với các nhân vật CIA đầy thế 
lực như Lansdale và Conein..., song những người này không bao giờ đề nghị ông làm việc 
hoặc cộng tác với CIA. Nhưng cấp dưới của họ thì có hai người đề nghị. 

Thứ nhất là một trùm CIA ở miền Trung tên là Harper, đề nghị ông vừa làm việc cho báo 
TIME vừa làm việc cho CIA với mức lương rất hậu. ông hỏi nếu ông nhận lời thì ông hoạt 
động theo hướng nào, Harper đề nghị ông thâm nhập vào tổ chức công đoàn của Trần Quốc 
Bửu để "phát hiện những phần tử Việt cộng" trong tổ chức này. ông báo cáo với cấp trên 
chuyện này. Ý kiến của cấp trên là: "Nếu xét thấy làm cho CIA có lợi cho cách mạng thì cứ 
làm". Tuy nhiên, ông Ẩn đã từ chối Harper. 

Người thứ hai là David Hudson, phụ tá của Lansdale. Người này đề nghị ông Ẩn bỏ nghề 
làm báo để chuyển sang kinh doanh, ông ta đề nghị ông Ẩn mở một trang trại nuôi bò sữa ở 
Bình Long. CIA sẽ cho ông Ẩn mượn tiền đầu tư, "lời thì trả, lỗ thì thôi", với một điều kiện là 
trang trại của ông Ẩn phải nhận một số nhân viên người Kinh và người Thượng vào làm. 
Ông Ẩn từ chối, lý do là ông không thể bỏ nghề báo - nghề mà ông say mê theo đuổi. ít lâu 
sau người này lại đề nghị ông Ẩn đứng ra làm chủ một nhà máy cá hộp, cũng với phương 
thức như trên, ông từ chối nốt. 

Đối với tình báo Đài Loan. Francis Cao, trùm tình báo Đài Loan ở Sài Gòn đề nghị ông 
làm tình báo cho "Trung Hoa dân quốc". Cao giới thiệu với ông Ẩn tướng VVang Tchen, 
người từ Mỹ sang sắp thay thế ông ta. ông Ẩn vẫn làm quen với tướng Tchen, chứ ông 
không nhận lời làm tình báo. 

Đối với tình báo Anh. Trùm tình báo Anh ở Sài Gòn lúc đó là Fordaz, người từng đóng 
vai trò quan trọng của cơ quan tình báo Anh cộng tác với CIA lật đổ Mossadegh ở Iran, đến 
gặp ông để đề nghị cộng tác bằng cách "trao đổi tin tức hai bên cùng có lợi". Fordaz nói với 
ông Ẩn: "Nhân viên tình báo thường méo mó nghề nghiệp, nhiều báo cáo không khách quan 
bằng tin tức của các ký giả. Các ký giả có uy tín thường có đủ các loại tin tức rất phong phú, 
nhưng không bao giờ sử dụng hết, ngoại trừ ký giả đó có tham vọng viết sách. Chúng tôi sẽ 
trả tiền thù lao cho ông về những tin tức chúng tôi cần chứ không phải mướn ông làm tình 
báo cho Anh quốc. Tôi biết, nhiều ký giả không thích làm tình báo". Đứng trước một chuyên 



gia tình báo già dặn như Fordaz, ông Ẩn hết sức cảnh giác và khéo léo từ chối. Đến cuối năm 
1969, người này đã đổi đi nơi khác... 

Tất cả những lời mời nói trên đều được ông Ẩn báo cáo về trên nghiêm túc và cấp trên 
để ông tự quyết định có nên làm hay không. Vì vậy câu chuyện về cuộc đời "hai mang" của 
ông Ẩn mà một số tác giả nước ngoài phỏng đoán là không đúng sự thật. 



Máy bay Mỹ bị bắn rơi tại Khe Sanh trong chiến dịch "Bình định cấp tốc” năm 1968 - Ảnh: 
AFP 

Thời kỳ này Mỹ áp dụng "học thuyết Nixon", đang tiến hành "Việt Nam hóa chiến tranh". 
Quân Mỹ triệt thoái dần, quân Sài Gòn được tăng cường, từ 1969 đến 1971 quân chính quy 
tăng từ 700 ngàn lên 1,1 triệu, lực lượng bán vũ trang tăng từ 1,5 triệu lên 2 triệu. Địch vừa 
đẩy mạnh chiến tranh với một quân đội hùng hậu được trang bị vũ khí và phương tiện hiện 
đại nhất Đông Nam Á. Mặc dù viện trợ Mỹ vẫn giữ vị trí số 1, nhưng chính quyền Sài Gòn đã 
áp dụng một loạt các biện pháp nhằm phát triển kinh tế để thực hiện chính sách "bình 
định", coi bình định là biện pháp then chốt của "Việt Nam hóa chiến tranh". 

Mặc dù Phạm Xuân Ẩn có quen với Nguyễn Văn Thiệu từ trước, nhưng cho đến năm 
1969 ông vẫn "có khoảng cách" với các thuộc hạ thân tín của Nguyễn Văn Thiệu. Lúc này lại 
xảy ra một sự cố. Giữa năm 1970, ký giả Larsen, con của chủ báo TIME, được phái qua làm 
Trưởng văn phòng báo TIME ở Sài Gòn. Mặc dù là con của một triệu phú, nhưng có đầu óc 
phản chiến, Larsen viết bài chỉ trích Nguyễn Văn Thiệu và có xu hướng bênh những người 
chủ trương hòa bình như Dương Văn Minh. Bộ máy của Nguyễn Văn Thiệu bực tức, Hoàng 
Đức Nhã đổ tội cho Phạm Xuân Ẩn xúi Larsen chống Thiệu. Hoàng Đức Nhã đâm ra ghét 
Phạm Xuân Ẩn. Phải mất một thời gian, qua nhiều mối quan hệ giải thích, Hoàng Đức Nhã 
mới thay đổi thái độ, chuyển sang tin cậy ông. Mối quan hệ này được thắt chặt. Phạm Xuân 
Ẩn đã giúp rất nhiều tướng tá, chính khách trong việc thiết lập quan hệ với người Mỹ và giới 
cầm quyền mới để họ củng cố địa vị. Bởi vậy họ đều coi ông là "người nhà", sẵn sàng tạo 
những điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ cho nghề báo của ông. Đối với các tướng lĩnh, 
chính khách chống Thiệu, ông vẫn giữ thái độ hòa nhã, mực thước. 


Bước vào "Việt Nam hóa chiến tranh", sau khi lấy được từ trong trứng nước chiến lược 
này cũng như các kế hoạch quân sự hằng năm, ông đã cung cấp về trên nhiều tài liệu quan 
trọng, đặc biệt là: 

+ Báo trước kế hoạch đưa quân đội Sài Gòn lên Campuchia đánh vào vùng Ba Thu và 
dùng không quân yểm trợ cho cuộc hành quân này. 

+ Báo trước thời điểm rút quân Mỹ khỏi Campuchia. 

+ Báo trước kế hoạch tấn công Hạ Lào mùa khô 1970 -1971 từ đường 9. 

+ Kế hoạch bình định. 

+ Kế hoạch cải tổ quân đội Sài Gòn. 

+ Ý đồ của Mỹ xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Sài Gòn 1971. 

+ Báo trước tin Mỹ ném bom trở lại miền Bắc năm 1972... 

Thời điểm này có vài tin tức quan trọng ông biết nhưng không báo cáo kịp thời, chủ yếu 
là do đánh giá thấp nguồn tin. Quan trọng nhất là Mỹ âm mưu đảo chính lật đổ hoàng thân 
Sihanouk. Tin này ông biết lúc ăn cơm tại nhà một tướng lĩnh quân đội Sài Gòn, có ký giả 
Shaplen và Sơn Ngọc Thành (Campuchia) dự nhân dịp tất niên. Tại đây, Sơn Ngọc Thành nói 
ông Sihanouk đang đi Paris chữa bệnh, đây là dịp tốt để lật đổ. ông ta còn hứa sẽ ưu tiên 
dành mọi tin tức cho Shaplen - Phạm Xuân Ẩn và đề nghị hai ký giả ủng hộ ông ta. Tại cuộc 
gặp này, Phạm Xuân Ẩn tập trung chú ý đến một tin tức khác, đó là tin Mỹ thuyết phục 
Sihanouk không để phía ta sử dụng cảng Sihanoukville. ông đã không coi trọng tin về âm 
mưu lật đổ Sihanouk, vì ông coi thường Sơn Ngọc Thành, không nghĩ là Sơn Ngọc Thành 
được người Mỹ trọng dụng. Vì vậy mà tin tức quan trọng này ông đã lơ đi không báo cáo... 



Tướng tình báo Phạm Xuân 


Ấn 



Di sản 


Ông quang minh chính đại và tận tình tận nghĩa với bạn bè, dù họ 
là đồng đội hay trong hàng ngũ đối phương. Ông bảo ông không bao 
giờ ân hận những gì mình đã làm, nghĩa là ông không có ảo tưởng 
làm vừa lòng tất cả. 

Trong thời kỳ từ 1973 đến kết thúc chiến tranh, bên cạnh các lưới tình báo khác, Phạm 
Xuân Ẩn vẫn cung cấp những tin tức chiến lược quan trọng. Sau khi ký Hiệp định Paris, trên 
chiến trường có xu hướng cả tin, rằng đối phương thi hành hiệp định, nên mất cảnh giác để 
địch lấn chiếm nhiều nơi. Trong báo cáo về trên, Phạm Xuân Ẩn khẳng định dứt khoát rằng 
đối phương không thi hành hiệp định, kèm theo nhận định đó là các kế hoạch quân sự tấn 
công vùng giải phóng mang tên Kế hoạch Lý Thường Kiệt 73, 74 và 75. Các kế hoạch này 
đều được Mỹ tán thành thông qua cơ quan DAO (Deíence Attache Office). Tiếp đó, ông cung 
cấp nhiều tài liệu quan trọng: 

+ Tài liệu cải tổ quân đội Sài Gòn. 

+ Kế hoạch bình định dài hạn. 

+ Kế hoạch "hậu chiến phát triển trường kỳ" của Vũ Quốc Thúc - David Lilienthal 

+ Kế hoạch bảo vệ Sài Gòn. Kế hoạch này được Nguyễn Văn Thiệu bàn với Đặc ủy trưởng 
Trung ương tình báo Nguyễn Khắc Bình và Tư lệnh biệt khu thủ đô kiêm Tổng trấn Sài Gòn 
- Gia Định Nguyễn Văn Minh cùng một số tướng thân tín ở Bộ Tổng tham mưu. Thời gian 
này Nguyễn Văn Thiệu không muốn các đơn vị quân đội tập trung nhiều ở Sài Gòn vì sợ đảo 
chính, nên đây thực chất là kế hoạch chống đảo chính nhiều hơn là đối phó với sự tấn công 
của quân giải phóng. 

+ Tin về việc Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn đã lấy được tài liệu về quyết tâm của 
ta chấm dứt chiến tranh năm 1975. 


+ Tin về Đại sứ Mỹ Martin tìm cách thương thuyết để đi đến một giải pháp chính trị về 
việc viện trợ khẩn cấp cho chính quyền Sài Gòn và Mỹ sẽ không viện trợ trong trường hợp 
quân đội Sài Gòn thua. 

+ Tin về nội bộ chính quyền Sài Gòn ép Nguyễn Văn Thiệu từ chức để mở đường cho 
thương thuyết... 

Hai tin tức có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng trong thời gian này là: Đối phương 
không thi hành Hiệp định Paris và Mỹ sẽ không tham chiến nếu quân đội Sài Gòn thua 
(nhiều lưới tình báo khác cũng khẳng định tương tự). Sự khẳng định này đã củng cố quyết 
tâm mở chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 lịch sử. 

Liên tục hơn hai mươi năm sống trong hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng để làm tất cả những gì 
mà mình có thể làm được cho Tổ quốc, Phạm Xuân Ẩn không có mong muốn nào hơn là trở 
thành một người bình thường. 

Câu chuyện "giải cứu" bác sĩ Trần Kim Tuyến vào ngày cuối cùng của chiến tranh chúng 
tôi công bố chi tiết trên Thanh Niên năm 2002 với việc phỏng vấn Phạm Xuân Ẩn và các cấp 
trên của ông. Làm chuyện này ông không báo cáo, chuyện xảy ra rồi cũng không ai hỏi ông, 
không ai bắt ông phải "kiểm điểm", "giải trình", càng không có chuyện "gây khó dễ" cho ông 
như một số tác giả nước ngoài phỏng đoán. 

Ngày xưa khi Lưu Bị còn yếu thế, Quan Công nhận lệnh mai phục bắt Tào Tháo sau trận 
Xích Bích. Quan Công vì nghĩa mà vi phạm quân lệnh, tha cho Tào Tháo. Khổng Minh cảm 
động với cái nghĩa đó mà không bắt tội Quan Công, để cho Quan Công có dịp trả ơn Tào 
Tháo. Tất nhiên chuyện ông Ẩn với Trần Kim Tuyến không giống câu chuyện này, nhưng cái 
nghĩa thì giống nhau. Vì thế mà khi chúng tôi hỏi đến sự kiện Phạm Xuân Ẩn "giải cứu" bác 
sĩ Tuyến, Đại tướng Mai Chí Thọ không ngần ngại nói ngay: "Nhân Trí Dũng!". Đó cũng là 
đánh giá chung của các nhà lãnh đạo cấp trên về ông Ẩn. 

Giáo sư Larry Berman, tác giả cuốn Điệp viên hoàn hảo, đã dành những lời thật tốt đẹp 
ca ngợi Phạm Xuân Ẩn, ca ngợi các hoạt động tình báo của Phạm Xuân Ẩn phục vụ cho cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, ông Larry đã có những phỏng 
đoán không đúng thực tế về nhiều chi tiết liên quan đến cuộc đời Phạm Xuân Ẩn sau chiến 
tranh. Chẳng hạn: "Thật trớ trêu, khi cuộc chiến tranh đã chấm dứt và Việt Nam không còn bị 
chia cắt nữa, thì lại có một số người trong cơ quan công an Việt Nam tin rằng quan hệ của 
Phạm Xuân Ẩn với người của tình báo Mỹ và CIO (Đặc ủy Trung ương tình báo chế độ Sài Gòn 



cũ - HHV) vẫn còn quá thân thiết. Và rằng, người anh hùng tình báo của họ tòn tại được lâu 
như vậy là vì đã làm việc cho các bên khác nhau nên rất có thể Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên 
đòng thời cho cả ba cơ quan tình báo. Sự rắc rối đối với Phạm Xuân Ẩn bắt nguồn từ việc ông 
luôn luôn dùng những lời lẽ thân thiết để nói về những người bạn của mình từng làm việc cho 
CIA và CIO" (Larry Berman, Điệp viên hoàn hảo, bản tiếng Việt, NXB Thông tấn, Hà Nội 2007, 
tr.34-35). "Trong thời kỳ 1975 - 1986, khi Phạm Xuân Ẩn đang bị theo dõi chặt chẽ..." (sđd, 
tr.468). Chuyện ông đi học ở học viện quân sự cao cấp, được lý giải là (một phần của lý do) 
"vì ông đã sống quá lâu với người Mỹ" (sđd, tr.406)... 

Như chúng tôi đã trình bày, tất cả những quan hệ với các cơ quan tình báo nước ngoài 
và của chế độ Sài Gòn cũ ông Ẩn đều báo cáo đầy đủ, cấp trên của ông đã ghi nhận, ông 
Mười Nho, người tổng kết toàn bộ hoạt động của Phạm Xuân Ẩn, nhớ lại nhận xét của cơ 
quan tình báo quốc phòng về ông Ẩn như sau: "Là một cán bộ trung thực, báo cáo rõ ràng, 
đầy đủ trong quan hệ rất phức tạp với người Mỹ và tướng tá, chính khách chính quyền Sài 
Gòn cho tố chức hiểu rõ và tin cậy đòng chí". Chúng tôi chưa thấy bất cứ biểu hiện nào của 
bất cứ ai gây "rắc rối" cho ông Ẩn cả. 

Trong những lần trao đổi với chúng tôi, giáo sư Larry Berman có đề cập đến những "rắc 
rối" đó. Tôi nói với ông Larry: Việt Nam có những quy định rất nghiêm ngặt đối với việc 
phong anh hùng và việc thăng quân hàm. Dù anh có công lớn, nhưng nếu như anh có những 
biểu hiện không đáng tin cậy thì anh cũng không được phong danh hiệu anh hùng. Dù anh 
có tài, có công nhưng anh không có đức, nghĩa là anh không đáng tin cậy, anh vẫn không 
được thăng cấp. ông Ẩn đã được phong anh hùng đợt đầu tiên sau ngày kết thúc chiến 
tranh. Và hồi đó cấp bậc ông chỉ là trung tá, sau đó thăng dần lên đến thiếu tướng. Điều đó 
chứng minh không ai nghi ngờ hay làm khó gì cho ông Ẩn. 

Còn việc ông Ẩn phải đi học, theo quy định của quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan mỗi 
cấp phải qua các trường đào tạo tương ứng, nếu không đi học thì không được phong quân 
hàm. Ông Ẩn là trung tá mà chưa học trường lớp sĩ quan nào cả thì việc ông đi học là lẽ 
đương nhiên. Những chuyện tưởng như đơn giản dễ hiểu đó lại hóa thành rắc rối. 

Phạm Xuân Ẩn là một nhân cách lớn. ông là đảng viên cộng sản đến trọn đời và sự trung 
thành là thuộc tính của nhân cách Phạm Xuân Ẩn. ông quang minh chính đại và tận tình tận 
nghĩa với bạn bè, dù họ là đồng đội hay trong hàng ngũ đối phương, ông bảo ông không bao 
giờ ân hận những gì mình đã làm, nghĩa là ông không có ảo tưởng làm vừa lòng tất cả. 



Phạm Xuân Ẩn là sản phẩm của chiến tranh nhân dân chống ngoại xâm. Không có những 
người lãnh đạo kháng chiến tầm vóc, không có những bà Ba anh hùng và những người dân 
anh hùng thì không thể có sự vĩ đại của Phạm Xuân Ẩn. Và ông trở thành một trong những 
di sản vô giá của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

HẾT 

Chia sẻ ebook: http: Ị Ị downloadsach.com/ 

Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi 




